Bác sĩ TỐ HOÀI 
(Biên soạn) 


TUỔI DẬY THÌ 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Bác sĩ TỐ HOÀI 


TUỔI DẬY THÌ 


GIỚI TÍNH e TRỐNH THñI @ BỆNH TỆT 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


THỜI CON GÁI 


TUỔI DẬY THÌ 


l.. SỰ CHUYỂN TIẾP DỊU DÀNG 
1, Nhịp sinh học đặc trưng 


Mặt trời, mặt trăng, trái đất tương tác tạo ra mưa, năng, 
thủy triều, tạo ra quy luật sinh học theo vụ, theo mùa, tiếp 
nối ngày đêm, năm tháng... Sinh vật trên trái đất, tuân theo 
nhịp sống náy nở, sinh sôi. Điều đó được hiểu là nhịp sinh 
học (biorythm). 


Cơ thể con người,,một vũ trụ huyền bí, từ lâu cũng đã 
được dày công kbám phá. Người ta tìm ra được nhiều nhịp 
sinh học. Ngoài nhịp thở, nhịp tim ai cũng đễ nhận ra, còn 
có nhiều nhịp sinh học khác. Chẳng hạn như nhịp bạch cầu 
cao nhất lúc 17-20 giờ; thấp nhất lúc 11-14 giờ. Nhịp huyết 
áp, cao vào lúc 11-12 giờ và thấp vào 23-24 giờ. 


Chu trình sáng, tối và thăng giáng địa từ qui định nhịp 
ngày đêm. Võng mạc nhận ánh sáng, truyền thông tin tới 
nhân cận thất (qua nhân trên chéo thị giác) để tuyến Tùng 
điều tiết MéÌatonine. Chu trình tiết Mélatonine đóng vai trò 
điều nhịp trong cơ thể. Sự tác động của mặt trời lên cơ thế 
con người vào những năm có bão từ, là những nãm bệnh tật 
nhiều hơn cả. Dễ nhận biết là bệnh tỉm mạch, hen suyễn, 


tâm thần..và mãn tính khác nặng lên. Có lẽ điều này được lý 
giải sau một khám phá mới, dưới tác động của bão từ, chức 
năng tuyến giáp trạng bị rối loạn, làm giảm khả năng khôi 
phục hệ thống miễn dịch và điều hòa nhịp sinh học ở người. 


Còn mặt trăng? Vào những ngày mùng một và rằm, lực 
hấp đẫn của nó đà kéo nước.. trong cơ thê lên não, gây tâm 
trạng bất thường, và tác động bệnh lý mạnh hơn mà bệnh 
hen suyễn là một ví dụ. 


Lợi dụng thời sinh học, theo Thời chăm học Đông ŸY, có 
các huyệt mở theo giờ (huyệt khai). Trị liệu bằng chảm cứu 
theo thời châm, thực tế hiệu quả điều trị cao hơn. 


Nghiên cứu nhịp sinh học ở người, giáo sư Hermann 
Swoboda (trường Đại học Viên, Áo) và bác sĩ Wilhem Fleiss 
(viện trưởng Viện Hàn lảm khoa học Đức),vào đầu thế ký XX, 
đã tìm ra các qui luật ,diễn biến sức khoẻ, cảm xúc 0à trí tuệ 
con người theo chu hỳ bình sứn, thứ tự 23, 28 và 33 ngày; 
khởi đầu từ ngày sinh. Giao điểm xung yếu trong sự chuyển 
pha có thể gây ra yêu mệt, kém minh mẫn.. Nhờ đó giúp cho 
việc bảo vệ sức khoẻ và đề phòng tai nạn tốt hơn. 

Có một nhịp sinh học điên hình ở phụ nữ là chu kỳ kinh 
nguyệt. 

2. Tuổi dậy thì con gái 

Ý nghĩa “đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”, mà bắt đầu hoàn 
chỉnh thể chất từ tuối dậy thì. Nó là thời kỳ chuyển tiếp địu 
dàng từ một bé gái lên một thiếu nữ, chuẩn bị chức năng làm 
mẹ. Vì vậy ở bé có sự chuyển đổi về mặt sinh học, hình thái 
học. Từ đó vẻ tâm lý giới tính có sự thay đói rõ ràng. 


Vậy yếu tổ nào dẫn đến tuổi dậy thì? 


Trong cơ thể, tuyến nội tiết đóng vai trò cực kỳ quan 
trọng, liên hệ mật thiết thành hệ thống với đổi thị và tuyến 
yên. Nó chế tiết nội tiết tố, tác dụng trên quá trình chuyển 
hóa trung gian và điều hòa chức phận cơ thể bằng thê dịch. 


Từ lúc sinh ra, đến năm 2 tuổi, nội tiết tố (stéroid) bé gái 
được sản xuất từ buồng trứng. Nhưng tiếp đó, tới 8 tuổi, đặc 
tính sinh dục không phát triển, nội tiết tố hướng dục được ổn 
định ở mức rất thấp. 


Khi cơ thể tăng đủ về chất, thì có sự phát động từ hạ đôi 
(não), sản xuất ra Lutéinising hormone-Rélasting hormone 
(LH-RH) chế tiết với nhịp điệu một giờ rưỡi một lần kích 
thích vào tuyến yên. Tuyến yên tiết ra Follicle Stimuìating 
hormone (FSH) cùng với LH tác động lên buồng trứng. Buồng 
trứng tiết nội tiết tố Estrogen và tiếp đến là Progesteron, 
hoạt động mang đặc tính nữ. 


Tuấi dậy thì được tính từ khi nào? 


Các nhà y học cho rằng sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu 
tiên, đánh dấu tuổi đậy thì, đánh dấu thời kỳ trẻ con sang 
người lớn. 


Tuy nhiên, khi đời sống kính tế mỗi ngày một cao, thể 
chất được nàng nhanh, đồng thời với tác động của yếu tố xã 
hội hiện đại, thì lần có kinh đầu tiên xảy ra sớm hơn, và tuổi 
đây thì cũng sẽ được hạ thấp. 


Theo điều tra của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
({VIE88/PO9) 1990 thì: 


e Năm 1967 kinh lần đầu ở em gái thành phố là 15,8 + 1,4 
tuổi và ở nông thôn là 16,22 + 1,7 tuổi. 


e Năm 1972, thành phố là 14,3 +1,2 và nông thôn là 15 + 
3,4 tuổi. 


» Năm 1988, thành phố là 13,1 +1,2 và nông thôn là 
14,5+1,3 tuổi. 
Vậy là tuổi đây thì được tính “nữ thập tam” nhưng vẫn 
được kể từ tuổi lên 10, nếu bé bành kinh lần đầu. 


lI. SỰ BIẾN ĐỔI CƠ BẢN 
1. Thay đổi hình thái 
Là hậu quả của biến đổi sinh học. Rõ rệt nhất ở cơ quan 

sinh dục. Dưới tác dụng của Bstrogen: 

e Vú nở dầy lên. Núm và quảng vú to ra. Tuyến vú bắt đầu 
hoạt động cùng với chu kỳ kinh. 

« Bộ phận sinh dục: âm hộ rộng thêm và chúc xuống dưới. 
Lông mu (cùng lông nách) phát triển. Còn tử cung và buồng 
trứng to gấp bốn lần. 


e Cơ thể lớn phổng phao. Chiều cao. > (xương) phát triển 
nhanh nhất. Khung chậu rộng về bể ngang. Từ sau khi có 
kinh nguyệt, hệ cơ phát triển tạo ra tòng eo duyên dáng. 

e Tuyến bã tăng tiết làm da tươi tắn mịn màng (có thể có 
trứng cá). Giọng nói thanh hơn. 


Sự biến đổi này không phải lúc nào cũng đồng đều. Có 
khi như là mất cân đối, chẳng hạn vú bên to, bên nhỏ. Và 
nhanh chậm còn tùy thuộc từng cá thể, theo di truyền và 


6 


xuôi dưỡng. 
3. Có tuổi dậy thì bất thường 
a. Dây thì sớm 

* Cá thể sớm từng bộ phận 


Chẳng hạn chỉ có vú 6hát triển đẩy đặn ở trước tuổi 12. 
Do tuyến vú sớm nhạy cảm với Estrogen. 


Hoặc là, lông mọc sớm ở vùng mu và nách, do vùng này 
sớm nhạy cảm với Androgen, một nội tiết tố (mang đặc tính 
nam) từ thượng thận tiết ra. 

* Và cá dậy thì sớm toàn thể : 

Đó là hình ảnh một bé gái lớn nhanh quá mức bình 
thường cả về trọng lượng và kích thước. Điều này được gây ra 
bởi sự tăng tiết của nội tiết tố hướng dục (Gonadotrophin). 
Tuy nhiên phải kết hợp xem phong cách bé có bị rối loạn 
không? Nếu có, mới là bệnh. Nguyên do có thể nghĩ tới thiểu 
năng tuyến giáp hoặc loạn đưỡng buởồng trứng đa nang..Trị 
bệnh, phải tìm rõ nguyên nhân nhằm ngăn chặn giới tính phụ, 
chống dính các sựn tiếp hợp do nội tiết tố hướng dục gây ra. 

Dĩ nhiên, phải loại trừ những hé mà cha mẹ nó vốn to lớn 
hoặc một “hội chứng con nhà giàu” thừa thãi thức ăn! 

Chuyện sẽ không có gì ầm ¡. Vì đó là đậy thì sớm thật. 

Vậy mà có một sự thật đến nay vẫn còn như một điều bí 
ẩn trong y học. Chuyện xảy ra ở làng Andes, tỉnh Ticrapo, 


Peru. Người mẹ Lina Medina vừa tròn 5 tuổi 7 tháng 21 
ngày, hạ sinh một con trai nặng 2700g vào ngày 14-5-1939. 


Bác sĩ sản khoa jJose Sandoval đãmô tá trong cuốn sách Làm 
mẹ khi mới 5 tuổi của ông. Bé Lina hành kinh lúc bai tuôi 
rưỡi và mang thai lúc 4 tuổi 8 tháng. Gerardo, con trai Lina 
qua đời năm 1979 khi 40 tuổi vẫn không biết cha là ai. 


Năm 1972, Medina kết hôn và có một con trai, sau 33 
năm sinh Gerardo. 


Lina sống trong mặc cảm, hoài nghi với sự im lặng phũ 
phàng của chính phủ Peru hoài nghị trước những tấm lòng 
nhân ái cao cả của nhiều người trên thế giới muốn giúp đỡ 
mẹ con bà. 


Lina, bé Gerardo lúc 11 tháng tuổi và bác sĩ Lozada 
người đã mô sinh bé (năm 1930) 


* Còn dậy thì bệnh tật? 


Là đậy thì sớm giả. Cơ thể không mang đặc tính nữ mà 
chỉ có những dấu hiệu bất thường như giọng nói êm ổm, trên 
mép lún phún lông tơ. Thường thấy dấu hiệu này ở các bệnh 
u tiết Androgen buồng trứng hoặc u tăng sinh thượng thận 
bầm sinh. : 


b. Dậy thì muộn 


Nói muộn bởi vì cơ thể còi cọc với bộ phận sinh đục phụ 
không có gì thay đối ở cái tuổi mười lăm. Đợi tới tuổi 18 đi! 
Nếu không bước được vào hàng ngũ thiếu nữ thì bệnh có thể 
có nguồn gốc từ tuyến sinh dục. Chẳng hạn như hội chứng 
thiếu nhiễm sắc thể giới tính XO (hội chứng Turner). 

Dĩ nhiên phải xem xét, bé có bị “còi” do suy dính dưỡng 
khòng? Hoặc đã chữa bệnh bằn g xạ trị, hóa trị liệu, vào vùng 
đầu, vùng buông trứng-không? Hay tại cha mẹ cũng còi? 


Iil. THỜI CON GÁI ĐÃ TỚI 
1. Sự đối lập đồng nhất 


Ở tuổi đậy thì, các em có giai đoạn mất cân bằng về hình 
thái và tâm lý. Có thể do tăng trưởng qúa nhanh về thể chất 
dưới tác dụng của nội tiết tế làm cho các bộ phận của cơ thể 
phát triển không đều. Cơ tim phát triển đột xuất, buông tìm 
nở to. “Chiếc xe máu” không chở kịp nguyên liện để xây 
dựng tế bào, nên “nhà máy tim” phải hối hả hoạt động: đập 
nhanh, bóp khoẻ mà vẫn thiếu máu cục bộ. Hoạt động đó gây 
ra tiếng kêu thiếu máu (soufle systolique). Các xoang tĩnh 
mach nảo thiếu máu dự trữ, nếu thay đổi tư thế nhanh sẽ gây 


chóng mặt, nhức đầu. Khi hưng phấn ở vỏ não mạnh thì quá 
trình ức chế có điểu kiện suy giảm. Mâu thuẫn đó làm cho 
các em không làm chú được mình biểu hiện bằng cơn xúc 
động mạnh mẽ (ở nữ) hoặc những phản ứng vô cớ, bành vi 
bất thường (ở nam). 


Mặt khác, do phát triển thể chất chưa hoàn chỉnh nên tư 
duy chưa hoàn thiện. Sự hưng phấn có tính chất lan toá, các 
dữ kiện chưa đây cho một sự tập trung không đủ. Chính vì 
vậy các em đù cố thể hiện người lớn thì cũng không sao che 
kín được cái trẻ con biện trên gương mặt non tơ. 


Sự đối lập của hai cơ thể “người lớn” và “trẻ con” trong 
một cơ thể dậy thì là mâu thuẫn đông nhất để phân hóa “cái 
tôi”. Thái độ tư duy đù mới chỉ ở mức ban đầu, nhưng chứng 
tỏ cho sự “tách đôi cái tôi”, để vừa loại bỏ, vừa hình thành. 
Sự tách đôi này đánh giá khả năng ý thức của các em đã 
hình thành và phát triển. Nó có một vai trò quan trọng trong 
phát triển nhân cách với các em vượt qua những mâu thuẫn 
khi tâm lý chưa ổn định, sự giúp đỡ là cần thiết để các em 
làm chủ bản thân mình trong hình thành nhân cách. 


2. Mâu thuẫn bộc lộ 


Nội tiết tế giới tính tạo nên sự rung cảm mới ở bé. Mật 
cảm xúc giới tính được hình thành. Đó là sự thiện cảm với 
bạn trai được nâng lên. Trong cái tươi trẻ hồn nhiên chứa cái 
thận trọng kín đáo. Muốn che đậy cảm xúc của mình trước ˆ 
bạn trai nhưng lại thể hiện bằng sự ổn ào nên bộc lộ sự 
ngượng ngùng e thẹn. Có thể có một chút gần gũi, một chút 
quan tâm, một chút nhung nhớ mơ hồ và, mong được cảm 
tình đáp lại, dù chỉ là nụ cười trìu mến hay một lời nói địu 


10 


đàng. 


Điều này giúp cho em gái thêm duyên đáng, lịch thiệp, tế 
nhị hơn lên. Nó thúc đẩy sự phát triển nhân cách tốt hơn, 
tạo ra mối quan hệ lành mạnh trong tình yêu, tình bạn. Song 
trước rung cảm đó, cũng dễ bị kích thích nhu cẩu sinh lý theo 
bản năng. Nếu không được giáo dục đúng cách, có thể sẽ tạo 
nên cơn thèm khát đục vọng, bị cuốn hút vào con đường tình 
ái buông thả. 


3. Kháng định mình 


Phát triển thể chất, bé gái được phát triển tư duy. Sự lớn 
về hình vóc khiến em ý thức mình đã là người lớn và đòi hỏi . 
được đối xử như người lớn. Vì thế, em càng chứng tỏ để 
khẳng định giá trị mình. 


Tuổi dậy thì, đưa em tới thế giới bên ngoài mà em muốn 
kháng định. Đó là sự quan tâm đến vẻ đẹp của mình, thích 
ngắm mình, một vẻ đẹp thân thể. Muốn được làm đẹp, từ 
cách chưng diện, nói năng mang hàm ý kiểu cách khoe mình. 
Dù vô tình hay hữu ý đều nhằm cho người khác chú ý đến 
mình. 


Để khẳng định mình, em gái thường muốn đi sâu vào bản 
thân, về một khả năng nào đó. Khác với em trai, đôi khi bốc 
đồng, làm những việc quá khả năng mình, thất bại thì chán 
nản. Nhưng em gái có lòng tự ái cao, biểu hiện nội tâm với 
một thế giới tình cảm bằng những kỷ niệm và ước mơ..nhiều 
khi khơi đậy được đức tính tốt cho định hướng tương lai. Và 
ngay cả sự hiếu thắng, ganh đua có trong em gái cũng là thể 
hiện một ý thức đi tới thành công. 


11 


Xem thường hay cho rằng các em vẫn còn như một đứa 
trẻ là lý do đẫn đến hòa khí không bình thường trong gia 
đình. Vì thế, người lớn cẩn tôn trọng, hiểu rõ tâm lý đồng 
thời có yêu cầu cao với các em. Tôn trọng và yêu cầu cao là 
nguyên tắc quan trọng trong mối quan hệ mà người lớn đang 
đẫn đất các em qua cầu từ trẻ con bước sang người lớn. 


Cuộc đời là cái thung không có mốu chót. Muốn leo cao 
phải bắt đầu từ mấu thấp, từng nhịp đi lên. 


KINH NGUYỆT 


I. SỰ HÌNH THÀNH KINH NGUYỆT 
1. Cơ chế phát động 
a. Chu kỳ phóng noũn 


Đựợc nghì ngơi từ khi sinh ra đến tuổi đậy thì, khi cơ thể 
biến đổi về chất, hạ đổi tuyến yên tiết loại nội tiết (LH-RH) 
phát động, buồng trứng mới bắt đầu boạt động. 


Bắt đầu một chu kỳ, có tới 20 nang trứng phát triển. 
Nhưng rồi nó teo đần chỉ còn một nang trứng chiếm ưu thế. 
Trên thực tế, hẳu hết chỉ có một nang trứng rụng (rất hiếm 
hai). Đó là sự lựa chợn giành ưu thế trưởng thành mang tính 
sinh tôn. Vì nang trứng ấy đáp ứng được khả năng tụt nông 
độ của FSH. 

Trưng rụng hhi nào? 


Khác với động vật như thỏ, mèo, chuột.. đông tác giao cấu 
gây phản xạ tiết LH làm vỡ vỏ nang làm trứng rụng. Ở 


người, trứng rụng một cách rất âm thâm. Theo tiến triển của 
chu kỳ, tuyến yên tự giải phóng ô ạt LH đến cực đại rồi đột 
ngột giảm tiết, gãy đáp ứng trứng rụng. ˆ 


Giai đoạn nang noản  |Trửng rụng Giai đoan hoàng thẻ 


ở Ø ê ÿ ÊÓ 5 Am AE  k /ý SỐ ÍP NÓ ZÍ £?m 3 26 l3 Áo ÝỆ Aó TP A (Ó (9 5 4 


ñ @ @°%3 @Œ@ %® °œ 


Progesteronw 


Sự thầy đổi tương ứng từng ngày 
đ nội mạc tử cung, nang noãn và hormon. 


Trứng rụng, nang noãn bị xẹp. Bề mặt buồng trứng hình 
thành màu vàng nhạt, gọi là thể vàng. Thể vàng (hoàng thể) 
tiếp tục tiết va Estrogen và Progeateron. Hai hormon này ức 
chế tuyến yên tiết LH và FSH. Nếu có thai, hoàng thể tố lại 
có tác dụng giữ cho nội mạc tử cung kbóng bong, nén không 
có kinh nữa. 


b.. Chu hỳ bình nguyệt 


Nội mạc tử cung có cấu trúc một hệ thống tuyến và mạch 
máu ngoằn ngoèo chịu tác động của nội tiết tố biếu hiện theo 
chu kỳ kinh. 


13 


Khi nang trứng tiết ra Eatrogen với nêng độ tăng dân thì 
lớp tuyến ở bể mặt nội mạc được phát triển và chịu nhiều 
biến đổi. Các ống tuyến được tái tạo và tăng trưởng. Sau 
trứng rụng, hoàng thể tạo ra Progesteron thì mạch máu cùng 
ống tuyến phát triển nhanh, ngoằn ngoèo và chế tiết 
Glycogen. Các mô đệm phù nề. Bề dày niêm mạc tử cùng 
tăng đần đến 10mm vào ngày thứ 24 trong chu kỳ 28 ngày. 
Rồi đột ngột nội mạc mỏng đi bởi sự bấp thu gian bào và 
chuẩn bị cho cuộc hành kinh. 


Chu kỳ kinh nguyệt ngắn nhất 21, đài nhất 40, trung 
bình 28 ngày. 


2. Hành kính 


Là máu từ tử cung chảy ra hàng tháng mang tính chu kỳ. 
Nó phản ảnh hoạt động của cả buồng trứng và của tứ cung. 
Trong hành kinh, nội mạc co dân từng nhịp một phút, cách 
nhau 3-5 phút để đẩy niêm mạc bong và máu kinh ra. Sau 
khi niêm mạc bong, lớp nền được tái tạo ngay, đến khi hết 
kinh lớp nên được tái tạo hoàn toàn và bắt đầu tăng sinh của 
tiên mạc. 


Số lượng máu chảy độ 100 — 200ml. Nhiều dần từ ngày 
thứ 2, ít đẩn từ ngày thứ 3-4. Màu đỏ thắm. Không đông. Một 
đợt kéo đài 3-5 ngày, có khi 6-7 ngày. Trong chất dịch ấy 
chứa các thành phẩn máu, tế bào bong bộ phận sinh đục, 
chất nhày, vi khuẩn... 

Vậy điều gì làm nên nhịp điệu này? 


Đó là nội tiết tố nữ! 


Hài 


II. NỘI TIẾT TỐ NỮ LÀ GÌ? 


Là sản phẩm chế tiết từ những tuyến nội tiết, góp phần 
quan trọng điều hòa các nhịp sinh học nói chung trong cơ 
thể. Ví dụ thúc đẩy quá trình tống hợp chuyển hóa đạm, 
đường, mỡ, nước. đặc biệt, tham gia duy trì giới tính nữ, kinh 
nguyệt... 

Trong cơ thể có bai loại tuyến nội tiết:, 


- Loại chỉ tiết ra nội tiết tố như tuyến yên, tuyến thượng 
thận. 

— Loại tiết cả nội tiết tế lẫn ngoại tiết như tuyến tụy, buồng 
trứng. 

Buồng trứng chế tiết nội tiết tế Estrogen, Progesteron và 
trứng. Thời kỳ trước khi trứng rụng gọi là pha nang noãn; 
sau đó gọi là pha hoàng thể. Ta hãy quan sát một vài nội tiết 
tế đặc trưng. 


1. LH-RH 
Nguồn gốc: 
Chế tiết ở hạ đổi (não) từ các neurone của nhân Arqué. 
Nhiệm uụ: 
Kích thích tuyến yên tiết ra hormon FSH và LH. 
Hoạ! động: 


Khi trứng chưa rụng, LH-RH giải phóng từng lượng nhỏ 
1-1,ỗ giờ và gia tăng trước khí trứng rụng. Khi trứng rụng 
rổi, nhịp tiết chậm hơn khoảng 4 giờ một lần. 


Đặc biệt, trong chế độ ăn uống kém, suy dinh dưỡng, 


1Š 


hormon này không được tiết theo nhịp bình thường, hiện 
tượng dậy thì sẽ không xảy ra. Kèm theo, thấy tứ cung và 
buồng trứng không phát triển. 


2. FSH h 

Nguần gốc: 

Là Glyeoprotein có phân tứ lượng 51.000, từ tuyến yên, 
dưới tác động của LH-RH. 

Nhiệm 0u: 

Giúp nang noãn phát triên. 

Tác động vào tế bào hạt, thực hiện quá trình thơm hóa 
androgen tạo ra Bstradiol (E2). 

Hình thành các thụ thể với LH. 

Hoạt động: 

FSH tăng tiết từ tuổi 11, ôn định vào tuổi 13. Trong chu 
kỳ kinh được tiết nhiều ơ đầu chu kỳ, tạo được một đỉnh (đồ 
thị hình trang 13) rỗi giám trước khi trứng rụng và tiếp tục 
hạ thấp đản sau rụng trứng. Nên gọi là hormon phát triển 


nang noãn. Định lượng FSH trong nước tiểu (hoặc huyết 
tương) có thể nhận biết sự khác thường và bệnh tật. 

— Ví dụ định lượng nước tiểu trong 24 giờ: Bình thường ở 
pha nang noãn và pha hoàng thể: 1-18 mĩU. Pha rụng trứng: 
16-35 mIU và khi mãn kinh: 50-300 mTDŨ. 

FSH tăng, gặp trong dậy thì sớm do đổi yên, hội chứng 
Turner, Morsier, Klinefelter XXY, loạn sản, có thai, K nhau, 
đo xạ trị, uống thuốc Clomifen. 


16 


FSH giảm trong:thiểu năng hạ đổi, mãn kinh, dùng thuốc 
Estrogen. 7 


3. LH 

Nguân gốc: 

Từ tuyến yên. Là một Glucoprotein có phân tử lượng 
40.720. 

Nhiệm 0ụ : 

Kích thích nang trứng chín. Thúc đẩy tế bào vỏ tiết 
Androgen. 

Thúc đẩy trứng rụng và bài tiết Estrogen, Progesteron. 

Hoạt động: 

Xuất hiện sau FSH khoảng 2 năm với liễu lượng thấp. 
Còn trước khi trứng rụng, LH tăng đột ngột báo tín hiệu rụng 
trứng (đồ thị hình trang 13). Vì thế LH gọi là hormon của sự 
phóng noãn. Lợi dụng đặc tính này người ta làm que thư 
(test) để tìm thời gian trứng rụng . 

Cũng có thể tìm LH trong nước tiểu (hoặc huyết tương) để 
tìm hiểu bệnh tật. 

Ví dụ ở nước tiểu trong 24 giờ: Bình thường pha nang 
noãän : 5 - 45m1IU, pha rụng trứng: 40 - 150mÏU. Pha hoàng 
thể 20 - 45 và mãn kinh 4 - 20m1U. 

Tăng trong suy sinh dục (kể cả mắc phải). Klinefelter, 
dùng thuốc Clomifen. 

Giảm trong suy tuyến yên, hạ đổi-yên. Sự thiếu hụt LH 
và ESH ở trước tuổi dậy thì sẽ biểu hiện vô kinh. Hoặc đo 


1⁄2 


dùng nội tiết tố Estradiol. 
4. Etrogene 
Nguôn gốc: 


Là steroid, có nhân cycÌo pentano perhydrophenantronic;, 
sản phẩm thơm hóa các Androgen tại tế bào hạt nang noãn, 
dưới tác động của FSH. Và được chế tiết ngay trong pha 
hoàng thể và nhau thai (E¡ và E¿) 


Nhiệm uụ chính: 


Tham gia chuyển hóa đạm, đường, mỡ... điều hòa biệt hóa 
và phát triển cơ quan sinh dục. 


Làm niêm mạc tử cung dày lên, chậm bong và tích luỹ 
Glycogen. 


Nuôi đưỡng tuyến sinh dục, niệu đạo, môi bé. Điều hòa 
tiết dịch cổ tử cung, co thắt và hé mở lỗ cổ tử cung. 


Giữ và phát triển thai nhí. 
Hoạt động: 


Lưu hành trong huyết tương đưới 8 dạng có thể hoán đổi 
nhau : 


- 17B estradiol (Ea) 
- Patron (E\, Folliculin) 
~ Estriol (Ea) 


Chui qua màng tế bào vào nhân sao chép ADN và tăng 
tổng hợp ARN. 


R¿ tạo nên sự phản hổi ức chế tuyến yên (négative 


18 


feedback mecanism) ở đầu chu kỳ kinh và kích thích vào thời 
điểm trước khi trứng rụng. E: tăng dẫn tạo đỉnh, sau trứng 
rụng thì giảm đắn . 


Thái qua đường tiểu ở đạng phenolsteroid-niệu, bình 
thường thấy: : l 


e Ở9 tuổi, rất thấp. 
»® Trong kỳ kinh: Ngày thứ 10-12 ~20 ng 
Ngày thứ 12-16 đỉnh 40-80 ng. 


e Khi mang thai, rất cao ở tuần thứ 5: ~150ng/NT24.(nứơc 
tiểu 24 giờ) 


» Mãn kinh: tăng rồi giảm dân theo tuổi. _ 
Bệnh tật phản ảnh qua xét nghiệm Eastrogen thấy: 
Tăng trong: U buồng trứng. 


Giảm trong: Suy buồng trứng. Mang thai, nếu Estrogen 
niệu <120ng/NT24, nghĩ tới nguy cơ dọa sẩy thai. 


B5. Progesteron 
Nguồn gốc: 


Là steroid có 21 carbon, được chế tiết từ 2 loại tế bào hạt 
của hoàng thể. Và từ nhau thai từ tháng thứ 2. 


Nhiệm 0ụ: 


Cùng Folliculin, chuẩn bị nội mạc tử cung cho phôi làm 
tố. 


Kháng Estrogen, ngăn tăng sinh nội mạc tử cung. Giảm. 
co thất sinh dục phụ. Kháng Ándrogen tăng thải muối, tăng 


19 


thân nhiệt.. 

Thúc đẩy phát triển nang tuyến sữa. 

Làm mỏng niêm mạc âm đạo cho tế bào dễ tróc. 

Ức chế nội tiết tố hướng dục. 

Hoạt động: 

Vào tế bào rổi tới nhân, liên kết với chromatin sản xuất 
ra ARN thông tin để tổng hợp protein cho tế bào. 

Là hormon của hoàng thể, vì thế, nếu : 


e Trứng không được thụ tỉnh. Hoàng thế chí tốn tại 12-14 
ngày. Trên đô thồj hình trang 13, do tác dụng phản hồi ức chế 
hạ đổi dẫn tới giảm nhịp độ phát triển nang noãn ở buồng 
trứng. Lượng Progesteron trong huyết tương được ghi nhận 
như sau (đơn vị đo ng/L): 


Ở trẻ em < 0,20; mãn kinh 0,16-0,48. 
Pha nang noán 0,17 - 1; pha rụng trúng 0, - 8; pha 
hoàng thế 3 - 26. 


e Trứng thụ tỉnh, hCG (tiết từ nhau) tác động, Progesteron 
được chế tiết 3 tháng đầu từ hoàng thể. Còn các tháng tiếp, 
đo nhau và bào thai tiết ra để giữ thai. Sau đây là ghi nhận 
lượng Progeateron khi mang thai (đơn vị đo ng) : ởa tháng, 
đầu 20 - 40; 3 tháng giữa 30 - 115; 3 tháng cuối 75 - 200, 


« Dạng tự do, chuyến hóa ở gan và 60% thải đưới dạng 
pregnandiol (PGD) qua thận. 


Tăng trong : Ư nang buồng trứng, K nhau thai hoặc u vỏ 
thượng thận. 


20 


Giảm trong : Thiểu năng buồng trứng, mãn kinh, thiểu 
năng nhau thai, thai chết lưu, sản giật. 


6. Prolactin. (PRL, Luieotropic hormon, LTH..) 
Nguồn gốc: 


Là polypeptid, phân tử lượng 28.000, được tiết ra từ thuỳ 
trước tuyến yên . 


Nhiệm uụ: 
Phát triển tuyến vú. Sản xuất sữa. Gây vô kinh. 
Hoạt động: 


Lượng prolactin cho tới 12 tuổi, đạt được. như người 
trưởng thành. 


Trước tuổi đậy thì và mãn kinh : 5,2513,35ng/1. Ở chu kỳ 
kinh tăng dần tới<18ng/. 


Khi có thai, tăng dần đến gấp 10 lần lúc sinh. 


Lượng prolactin được tiết lớn nhất khi cho con bú, tối đa 
sau bữa bú 30 phút. 


Nếu lượng PRL quá cao sẽ làm giảm Estrogen, gây khô 
âm đạo, giảm ham muốn tình dục, loãng xương.. PRL huyết 
tăng còn cho biết các u lành tính của tuyến yên, hạ đổi (xem 
thêm bệnh uê 0ú). 


7. HCG (harmone chorio gonadotropbique) 
Nguồn gốc: 


Là Glycoprotein, do hợp bào lá nuôi nhau thai tiết ra. 
Nhưng được nhắc tới như một phần cần thiết trong chẩn 


21 


đoán thai sớm bằng độ nhạy của 0-hCG. 
Nhiệm 0ụ: 
Giữ gìn hoàng thể. 
Có chức năng trong chuyển hóa tuyến sinh dục phôi. 


Có thể có vai trò ức chế phản ứng miễn nhiễm trơng sự 
tạo phôi mà tính trùng là một đị nguyên. 

Theo đõi điễn tiến của hCG trong huyết tương giúp chẩn 
đoán thai sớm, tiên lượng sấy thai, thai rigoài tử cung và cả 
việc tìm đị thường nhiễm sắc thể 21 vào tuần thứ 16-18 
(bệnh Down). 


Như vậy nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt, cuối cùng là. 
rối loạn nội tiết nữ, Điều chứng tổ khi mãn kinh không còn 
rối loạn nữa! : 

HI. RỐI LOẠN KINH NGUYỆT 


Có nhiễu dạng và do nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Chẩn đoán nguyên nhân là việc khó, cần thời gian, kinh 
nghiệm, có khi phải điều trị thử... mới tìm ra được. 


1. Đau bụng khi hành kinh (thống kinh, Dysménorrhée) 


Gặp tới 30%. Có khi đau xoăn xít, nhưng có khi chỉ lâm 
rám một vài ngày. Cái đau không giống nhau. 


Tại sao đau? 


Đau như ở những em gái mới hành kinh lần đầu thường 
đo tư tưởng sợ đau. Đau này gọi là thống kính nguyên phái. 


Còn đau có nguyên nhân như tì xơ tử cung, lạc nội mạc tử 


22 


cung.. làm co thất tử cung, cổ tử cung, gọi là ¿hống bình thử 
phát. Các mạch máu co thất để cảm máu, hoặc chính tử cung 
sinh ra các chất như prostaglandin hay menotoxin... gây đau. 
Hoặc do cả 3 yếu tổ trên. 


Phòng uà giảm đau: 


Làm giảm cơn co thất bằng thuốc Alverin (apasmaverin 
40mg x 2 viên), hoặc Drotaverin (no-sapa 40mg x 2 viên) hoặc 
Dieclofenac 50mg x 1 viên, cho một lần uống. 


Cao (viên) ích mẫu có tính chất hoạt huyết, hóa ứ, dùng 
trong bế kinh (kinh không thông), rong kinh (do huyết ứ), 
thống kinh, điểu hòa kinh nguyệt, dùng 1-2 tháng có tác 
dụng tốt. : 


9. Đau trước khi có kinh (tiền kinh) 


Trước hành kinh đăm ba ngày, thấy khó chịu, căng, đau 
đầu, bụng, vú hoặc như phù.. nhưng khi hành kinh các dấu 
hiệu này tự nhiên mất. 


Tại sao? 


Có thể do prostaglandin sinh ra từ tử cúng, tăng cao. 
Nhưng có ý kiến cho rằng, giữa Estrogen và Progesteron 
thiếu sự cần bằng. 


Làm giảm đau bằng an thần nhẹ, Hểều thấp: Rotunda, 
Seduxen.. 


Hoặc dùng Progestogen (Duphaston) từ ngày thứ 16 đến 
ngày thứ 25 của chu kỳ kinh. 


3. Rong kinh (ménorragie) 
Là hành kinh kéo dài hơn bình thường (7-b ngày). 


23 


Tại sao? 


Rong kinh ra nhiều máu gọi là cường kinh. Với các em ở 
tuổi đậy thì, các chị tiền mãn kinh, do tăng Estrogen tương 
đôi afc do thiếu Progesteron). Ngoài ra, có thể đo bệnh như 
rôi loạn đông máu, rối loạn vận mạch, hoặc do tăng sinh nội 
mạc, viêm nội mạc, bay u xơ tử cung. 


Hướng trị liệu chung cho dạng cường kinh là tránh đế 
kéo dài tình trạng thiếu máu suy nhược cơ thể. Dùng 
Progesteron khống chế Estrogen ở nửa sau chu kỳ kinh. 

Tuổi mãn kinh điều trị bằng nội tiết ít kết quả. Thường 
can thiệp phẫu thuật. 

Song có dạng rong kinh chỉ ra rất ít, gặp ở người kinh 
thưa... thường do thiếu Estrogen. Hướng trị liệu là dùng nội 
tiết tố kết hợp sau khi thăm dò tế bào âm đạo. 

4. Rong huyết 

Là máu chảy ra qua đường sinh dục bất cứ thời gian nào, 
kế cả lúc mang thai, 

Tại sao? 

Khoảng 25-30% do bệnh ác tính đường sinh dục, như u, 
bướu. Tiếp đến là viêm loét, lao sinh dục, chấn thương. 


Ở thời mãn kinh, tự nhiên máu chảy, thì 50% RỆN tới 
UNG THƯ bộ phận sinh dục. 

Khi mang thai mà rong huyết, phải quan tâm tới nguy cơ 
sẩy thai. Sau đó kể đến các bệnh khác như rối loạn đông 
máu, suy gan. 


24 


Ngoài ra, còn gặp sau nạo, hút thai, đặt vòng, dùng thuốc 
chống đông... h 


Hướng trị liệu chung, nếu chảy máu cấp phải hạn chế đi 
hại. Báo cho bác sĩ tìm mọi cách cảm máu, ngăn chặn nguy cơ 
sẩy thai (nếu có). Tìm nguyên nhân xử lý triệt để. 


5. Vô kinh 
Là lâu ngày, không có hành kinh. 
Tại sao? 
Có loại sô bính nguyên phút ở người dậy thì muộn. 


Có loại oô kinh thứ phát ö người đã hành kính, mà hơn 3 : 
tháng không thấy kinh. 


Những người mang thai, nuôi con bú, học sinh gái trước 
kỳ thi, vận động viên trước kỳ tranh giải. đạng này là uô 
hỳnh sinh lý. Kinh tự trở lại bình thường. 


Những người không có âm đạo, cổ tứ cung bị bịt, màng 
trinh không thủng.. máu kinh không ra được, gọi là uó hình 
gid. Chỉ cần rạch, nong... thông đường ra là ổn. 


Cá thể uô kỉnh do bệnh tật. Vô kinh nguyên phát gặp ở 
người trẻ. Vô kinh thứ phát gặp ở người trên 30 tuôi. Nguyên 
nhân có rất nhiêu Một thống kê cho thấy tỉ lệ phần trăm 
(nguyên phát và thứ phát) như sau: 


Suy buồng trứng (%): — 36 và 29 
Thiểu năng sinh dục và hướng dục tố: 34 và 0 
Buồng trứng đa nang: 17 và 30 


Suy tuyến yên: 4và2 


25 


Tăng prolactin máu: 3 và l4 


Trọng lượng cơ thể: 2 và 19 
Dị dạng sinh dục: 4và0 
Nguyên nhân khác: 0và6 


Hướng trị hiệu: 


Với vô kinh nguyên phát, phần lớn vô kinh cơ hội, kể cả 
người trưởng thành (20 -— 21 tuổi) điều trị tích cực vẫn trở lại 
bình thường. 


Với vô kinh thứ phát phải tìm nguyên nhân mới điều trị 
trả lại kình kỳ bình thường được. 


6. Một số đạng rối loạn kinh nguyệt khác 
œ. Đa hinh (kinh mau, kính dày, polymenorrhee) 


Chu kỳ kinh dưới? 21 ngày. Do nang trứng trưởng thành 
nhanh, rút ngắn giai đoạn phát triển. 


7r¡ liệu dùng Estrogen cho nửa đầu chu kỳ kinh, rồi dùng 
Progesteron cho nửa cuối chu kỳ. 


b. Kinh thưa (oligomenorrhée) 


Chu kỳ kinh trên 35 ngày (cơ chế ngược với kinh dày). Có 
thể không cần điều trị. 
c. Kinh ít 

Là khi hành kinh, lượng máu ra rất ít. Có thể nội mạc tử 
cung kém phát triển. Có khi lòng tử cung bị dính. Hoặc 


nguyên do từ buồng trứng. Phái tìm rõ nguyên nhân để điều 
trị. 


26 


7. Có một vòng kinh không rụng trứng 


Đó là những kỳ kinh đâu tiên bạn mới chạm vào tuổi dậy 
thì hoặc là, chớm sang “cái nắng xế chiều”! Nếu chu kỳ kinh 
đài (6 tuần đến 6 tháng mới có một lần) thì có thể không có 
rụng trứng hoặc trứng rụng không đều. Thực tế có khoảng 
1⁄10 các vòng kinh không trứng rụng. 


Sự can thiệp của thuốc nội tiết, làm cho niêm mạc tử cung 
đáp ứng sinh kinh mà không cần trứng rụng. Thuốc tránh 
thai là một ví dụ ức chế rụng trứng nhưng người phụ nữ vẫn 
hành kinh. Uống đều đặn, vòng kinh trở về 28 ngày. 


Đặc điểm những kỳ kinh này không khác những kỳ kinh 
có trứng rụng nên ta không nhận biết được. Có chăng không 
thấy đau bụng kinh. Hoặc có thể biết được trứng không rụng 
bằng phương pháp đo thân nhiệt dựa trên nguyên lý 
Progesteron ở nửa sau chu kỳ sau gây tăng nhiệt cơ thể. Song 
biết đầu có chị em, cơ thể không cảm ứng với Progesteron (1), 
- thì độ tin cây bằng phương pháp này không nhiều. 


IV. VỆ SINH KINH NGUYỆT 


1. Thay đổi trên cơ thể 


Kỳ kinh tới gần, cơ thể chị em có những khác lạ. Với chị 
em sẵn có dấu hiệu tiển kinh thì thấy rõ một cảm giác mệt 
môi xâm chiếm. 


Ở cơ quan sinh dục, các tĩnh mạch hơi nở, máu hơi ứ. 
Niêm mạc hơi cương phù, xung huyết, đễ chảy máu. 


Điều kiện nhiễm khuẩn ngược chiều từ âm đạo lên tử 
cung nhờ máu kinh - môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn; 


27 


cộng với cô tử cung hé mở rất dễ dàng cho sự xâm nhập của 
vi khuẩn, nhất là khi âm đạo đã bị viêm nhiễm từ trước. 


Vậy nên cần theo dõi máu kinh (số lượng, màu sắc, không 
đông). Nếu khác lạ: máu ra nhiều, cục, có mùi hôi... là dấu 
hiệu bệnh lý, cần được chẩn trị sớm. 


2 Vệ sinh chung 


Vốn là người sạch sẽ, nhưng sẽ là một sai lầm nếu những 
ngày này kiêng cữ (hoặc quên) tắm. 


Thay băng vệ sinh không quá 6 giờilần. 
Vệ sinh quần áo cần tránh bụi bặm, mặc ẩm ướt. 


Làm việc bình thường được, nếu công việc không quá 
nặng nhọc như mang vác nặng, đi xa, ngâm mình đưới nước 
kế cả chơi thể thao, vận động nhiều... 


Trong ăn uống chỉ kiêng những thứ quá kích thích như 
rượu, thuốc lá, không đùng quá nhiều chất cay chua. 


Cân được theo dõi sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa ít 
nhất một năm một lần để phát hiện và điều trị kịp thời. 


3. Vệ sinh trong sinh hoat tình dục 


Nên tránh những ngày hành kinh bởi máu chảy nhiều, đễ 
xây xước vùng sinh dục, dã bị nhiễm trùng. 


Hãy nói không khi say rượu, say thuốc lá thuốc lào, sử 
dụng heroin hoặc những thứ kích thích khác. 


Cần được bảo vệ ngay bằng bao cao su nếu nghỉ ngờ 
nhiễm trùng, nhất là với bệnh lây qua đường tình dục. 


Tránh có thai khi đang còn bị bệnh. 


28 


V. MÃN KINH 


Là thời kỳ người phụ nữ không hành kinh nữa 
(menopause). Thời kỳ này có khi chiếm gần nửa đời người. Có 
rất nhiều bà sống gần như bình thường, không gặp những 
“biến cố” hành hạ, nghĩa là “sự việc” xây ra từ từ, chịu đựng 
được. Song không ít bà đã bị thời tiễn mãn kinh quay quất đủ 
điều. 


Nhưng nay khoa học ngày càng tiến bộ, mối quan tâm 
này sẽ giúp được nhiễu điều bổ ích. Nếu như chưa lâu, cụ bà 
Reycour (mệnh phụ của đấng phu quân 105 tuổi) sau tuổi 94 
còn sinh hạ được 3 cậu con trai tròn vẹn theo phép tự nhiên, 
là điều hiếm hoi được đi vào như là huyền thoại thì ta hãy 
đặt niễm tin và hy vọng, khi người mở đầu, bác sĩ Severino 
Antinori (người Ý) vào năm 1994 đã giúp một bà tuổi mãn 
kinh (63 xuân thì) sinh một cầu con trai kháu khính. 


Vậy nếu biết giữ gìn chăm sóc thì vấn có thể sung sức, 
thỏa mãn, trọn vẹn và phong phú như cái thuở nào! 
1. Tiền mãn kinh 
a. Sự thoái hóa của buông trứng 


Bào thai, vào khoảng tháng thứ 5 có chừng 7 triệu nang 
trứng, nhưng sinh ra, chỉ còn 2 triệu nang. Đến tuổi dậy thì 
còn 480.000 nang. Đời người, đều đặn mỗi tháng rụng một 
trứng thì mới chỉ có ngót 500 trứng rụng mà thôi. 


Như vậy những nang trứng bị teo dì chứ không được sinh 
sản thêm (như tỉnh trùng ở nam giới). Tốc độ teo càng nhanh 
thì hiện tượng mãn kinh càng sớm xảy ra. Sự thật, gen di 


29 


truyền quyết định tốc độ này (ví dụ hội chứng Turner). Kèm 
theo, tác động của yếu tế môi trường cũng gây teo nhanh. 
Chẳng hạn bị nhiễm Nicotin (kể cả người hút, người hít khí, 
sống gần nhà máy thuốc lá); người trị liệu bằng tia xạ (cường 
độ 150 rad/nữ tuối40); dùng một số thuốc ung thư, thuốc 
Busulfan, Chlorambuecil, Cyelophosphamid..; mắc bệnh virus 
như quai bị và yếu tố tự miễn (autoimmunity sau mắc sởi). 
Số còn lại, già đi theo thời gian, không đáp ứng nổi với 
nội tiết tố hướng dục làm noãn bào kém trưởng thành. Như 
vậy, rất khó có trứng rụng hoặc có vòng kinh không rụng 
trứng. Lượng Progesteron giảm, Estrogen cũng bị giảm theo. 
Mặt khác, cơ chế ngược của chất Inhibin từ tế bào hạt của 
buồng trứng tiết ra lên tuyến yên để giảm FSH và LH (nhất 
là FSH) không còn nữa. Tình trạng thiếu cân bằng nội tiết 
này (đo Estrogen cao hơn) sinh ra các đấu biệu tiên mãn. 


b. Các dấu hiệu chuyển tiến 


Dấu hiệu trước nhất là rối loạn kinh nguyệt. Có thể kinh 
thưa hoặc dày lên; kinh ít hoặc cường kinh; rong kinh, rong. 
huyết. màu máu sẵm lên hay loãng ra. 


Dịch tiết ra nhiều ở âm đạo, kéo đài, lỏng và trong. 
Vú đau, có thể cương phù. 
c.. Hướng dự phòng chung 


Từ cơ chế sinh bệnh, nguyên lý cơ bản là bổ sung 
Progesteon thiếu hụt. Ví đụ thuốc -Retro-progesteron; liểu 
lượng sẽ được bác sĩ của bạn lựa chọn phù hợp. 


Ăn uống là xu hướng dự phòng tết nhất, hợp lý và bền 


30 


lâu. Cần thực hiện trong các bữa ăn hàng ngày. 
2. Mãn kinh thật sự 


a Có thể nhộn biết mãn binh mà cái tuổi phải nghĩ tới 
(tuổi 45-50) cùng với thời gian bặt kinh 7-8 tháng trời. Hoặc 
nếu sau đợt ngưng sử dụng Progesteron ở thời tiền mãn kinh 
(Progesteron test) vẫn khống gây được xuất huyết tử cung thì 
chứng tỏ đã mãn kính thực sự. 


Trong cơ thể, sự thay đổi về mặt sinh học có xu hướng 
tăng cao, FSH tăng 10 lấn, LH tăng 3 lần, E¡ cao 
(> 45pg/m]). 


b.. Phòng chống đấu hiệu muốn kinh 
Cơn bừng 


Gặp một vài lần trong ngày, thường vào đêm, hoặc có thể 
chiều hay bất cứ lúc nào. Một cảm giác nóng bất ngờ trên 
mặt lan toàn thân bút rứt khó chịu gây cáu gắt vê đuyên cớ. 
Có thể một cảm giác kim châm, lăn tăn trên cơ thể vã mồ 
hôi trộm. 


Khó ngủ, kèm theo mắc tiểu, tiểu gấp. Và D ham 
muốn tình đục. 


Hormon trị liệu là biện pháp hữu hiệu nhất. Dựa trên 
nguyên lý này, nhiều nghiên cứu cho thấy ăn uống là biện 
pháp thích hợp và thường xuyên nhất kìm hãm được những 
cơn bốc hỏa và những dấu hiệu trên. Đậu nành là món ăn 
tích cực và rất hiệu quả. Thực vậy, trong đậu nành có Phyto- 
Estrogen, tác đụng tựa Estrogen trên người. Đó là Daidzein 
và Genistein. Chỉ cần 2-3 ly sữa đậu nành đều đặn cho mỗi 


đi 


ngày, nếu cần thêm vài bìa đậu phụ cho bữa ăn hàng ngày. 
Ở người mãn kinh còn thấy nỏng độ serotonin rất thấp, 
có thể là nguyên nhân gây trầm uất, cau có..và háo ngọt. Lúc 
ấy bổ sung ngay ly chè bắp (ngô, hay loại ngũ cốc) là cái 
cơn....đó sẽ hạ xuống ngay. 
Hình trúi trứng bay hình trái lê? 


Đó là hậu quả thay đổi biến đưỡng trên cơ thể mãn kinh 
mà về sinh học thấy mỡ máu (cholesterol và triglyeerid) đều 
tăng, gây: 


« Xâm thực thành mạch làm xơ vữa, tạo ra bệnh tim mạch. 


« Tích lũy mỡ vùng mêmg bụng tạo hình trái lê. Nếu tích 
mỡ cả ba vòng (ngực — eo - mông) thì tạo nên hình trái 
trứng, một chỉ điểm báo động bệnh tìm mạch với sự xuất 
hiện những cơn đau vùng tim ngực. l 


Ngược lại, khí đó vú teo, keo âm hộ âm đạo, khô ngứa.. Da 
nhăn. Cơ vân giảm trương lực và thúc trạng. Vóc đáng nhỏ 
lại. Bữa ăn vẫn là biện pháp tốt phòng chống đấu hiệu này: 

« Hạn chế mỡ trong bữa ăn (trừ mỡ cái. 

e Bổ sung khoáng, ví lượng, sinh tố bằng cách tăng cường 
rau xanh (tươi), sữa và sản phẩm sữa. Trong đó đậu nành là 
“thuốc” trị béo mập. 

« Kết hợp luyện tập mà đi bộ là cách tích cực nhất. Đi bộ 
30 phútngày với tốc độ 5km/giờ (hoặc chậm hơn) sẽ giảm 30- 
404 mác bệnh đau tim. Đi 3 giờ/(uần, giảm 30-40% và 15 
giờ/tuần sẽ giảm 50% bệnh tật. 


32 


Viện Đại học Freie, Đức, nghiên cứu việc đi bộ trong chữa 
bệnh trầm uất có hiệu quả cao hơn trị bằng thuốc. Chỉ đi 30 
phútngày trong 10 ngày liển đã đạt hiệu quả 50% ở những 
người đùng thuốc không -kết quả. 

+Loãng xương: 


Là nguy cơ đe doa các bà, nhất là người ăn uống kém, 
không đảm bảo dinh dưỡng, không đỏ lượng canxi khuyến 
cáo 1000mg/ngày. 

Một nghiên cứu về “lún đốt sống do loãng xương thời mãn 
kinh” ở tỉnh Hải Dương, trên 270 phụ nữ có 67 người bị lún và 
tận trung vào 6 yếu tố nguy cơ sau: tuổi > 70; lùn (thấp) < 145cm; 
mãn kinh sớm < 43 tuổi; mãn kinh lâu năm > 21 năm và 
sinh cơn nhiều từ 1 - 3 lần. 


Ngoài ra còn do các yếu tế 
khác như tật bệnh đái tháo 
đường, cường giáp. hoặc lạm 
dụng thuốc corticoid, thuốc 
động kinh... 

Phòng bệnh loãng xương * 
thế nào? 
Phát hiện sớm, đo mật độ 
Bọ i2 sẽ . giá nguy lạt : 9925 caicl trang ca 
loãng xương. Kiểm tra nống độ : TM thể (khoảng T&g) 
PTH (parathyroide homone Š nam trong xương và 

` rang. Phần của lại ở 
trong máu và chụp X quang 
xương. 


trong máu và tế bảo, 


Toãng xương. 


33 


Việc bổ sung Estrogen (thiên nhiên) thường kèm 
Progesteron (để tránh tăng sinh tuyến), là nguyên lý cơ bản 
trong điều trị loãng xương này. Những chị em (không dùng 
được Estrogen) trong số bệnh ung thư vú, tắc mạch, xuất 
huyết âm đạo chưa rõ lý do thì thay bằng Biphosphonat 
(Etidronat, Alendronat). Cần có bác sĩ của bạn hướng đẩn, kê 
toa. 


Bổ sung canxi trong bữa ăn hàng ngày đảm bảo 1000mg 
và đạt tỉ lệ P/Ca = 0,7 (phospho/canxi). Tỉ lệ này là một hằng 
số. Phoapho cao trong bữa ăn sẽ giảm hấp thụ canxi, 


Mg (magnesium) là chất nên của xương, tạo cho xương „ 
vững chắc. Một lượng canxi lớn vào cơ thể làm trở ngại cho 
Mg. Để khác phục tình trạng này nên ăn ngũ cốc nguyên hạt, 
đậu, rau xanh, vì có nhiều MẸg. 


Những loại giàư canxi ngoài gạo, còn có nước cam, sữa bột 
gầy (đã tách kem), sữa đậu nành đã bổ sung canxi và vitamin 
D.. 

Có thể dùng Vitamin E 400I1Ú, Vitamin C 500mg, 
Vitamin AD (đâu cá). Mỗi thứ 1 viên/ngày trong nhiều ngày. 

_ Chú ý: 

Khi đưa canxi vào cơ thể bị nhiều yếu tố ngăn cẩn hấp 
thu như rượu, chất cafáine, nước ngọt có gaz.. Ngay cả ăn 
mặn cũng gây đào thải canxi theo nước tiểu. 


34 


TRÁNH THAI 


PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT 


I(.. MƠƯỚC NGÀN NĂM VÀ CHUYỆN HÔM NAY 


Khắp các châu lục, hàng ngàn năm, các đân tộc đã có ý 
thức hạn chế sinh để và ước mơ một biện pháp hữu hiệu. Họ 
đã tìm nhiều cách ngăn ngừa. Nhưng việc làm, cuối cùng 
cũng chỉ dồn vào phụ nữ. Người phụ nữ cố Hy Lạp, La Mã 
phải đeo bùa làm bằng da con sư tử cái hoặc gan con mèo, 
trên cổ. Phụ nữ cổ Ai Cập phải ăn hạt đu đủ, phụ nữ Nhật ăn 
xác ong, còn phụ nữ Bắc Phi phải nuốt đãi con lạc đà (D) để 
tránh có than. 


+ 


Ở nước ta, để ngừa thai đến nay chuyện ăn lá cây, ở số 
vùng dân tộc ít người, số ít vẫn còn dùng, có còn là điều bí 
mật (?) 


Ước mơ ngàn ñnăm\_ ấy luôn đánh thức các nhà khoa học. 
Năm 1882, ở Đức đã sử`dụng;màng ngăn ầm đạo. MãÌ tới 
- măm 1954 sau khi tổng hớp đượt Progesteron để uống và nã 
1956, thử nghiệm cho hàng ngàn phụ nữ Porto Riceo thành 
công, thuốc tránh thai mới thực sự ra đời. Vậy mà sự đón 
nhận lại hết sức dè đặt. Cho đến tháng 5-1960 mới phổ biến 
rộng ở chầu Âu và thế giới. 


Thế nhưng trước đó, năm 1930, hai nhà khoa học, bác sĩ 
Kyusaku Ogino người Nhật và bác sĩ Hermann Knauss, người 


35 


Áo đã quan sát tìm ra một phương pháp hữu ích không dùng 
thuốc đã được nhiều người áp dụng thành công. 


II. PHƯƠNG PHÁP OGINO-KNAUSS 


1. Vài nét cơ chế tránh thai 


« Muốn thụ thai, trứng phải rụng. Khả năng thụ thai cao 
của trứng từ 24 — 48 giờ sau đó. Nếu không được thụ thai thì 
sau 12-16 ngày, trung bình 14 ngày, sẽ hành kinh. 

e© Thời gian sống của tỉnh trùng trong bộ phận sinh dục phụ 
nữ khoảng 72 giờ. Khả năng thụ thai cao nhất trong 24 giờ. 

Vậy muốn tránh có thai nên có biện pháp hữu hiệu ít 
nhất trước và sau khi trứng rụng 3 ngày, thông thường 4 - 5 
ngày. : 


^ 
B 
5 10 12 14 16 17 1E 
"—————- ———¬————————— 
1 —> 19 I8 1ê l4 1232 11 ì10 (đ—I 
Nưày đều L—=—=—=—-—-- Ngày đầu 
kỳ kính trước ¡ Ngày tránh giao hợp kỳ kinh tới 


Tránh thai theo phương pháp Ogino-Knauss. 
3ồ 


Xem sơ đồ hình trang 36, cho vòng kinh 28 ngày thấy: 
An toàn nhất, là khoảng 7 - 9 ngày trước khi hành kinh. An 
toàn nhì là 7 - 9 ngày tiếp theo kể từ ngày hành kinh đâu 
tiên. 

Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng cho chị em có 
vòng kinh đều đặn và cặp vợ chẳng thường xuyên gắn gũi. 
Chứ cách xa, đong đầy thương nhớ và khi “ải vắng đường xa 
mới về” thì sóng tình đạt dào cực đại, “trái trứng” bị ép rụng, 
như thể rung cây, khoảng an toàn nào cũng bị co rút lại bằng 
không! 

2. Tìm ngày trứng rụng 
a. Qưan séứt dịch tiết âm đạo 

Vào ngày trứng rụng, địch tiết âm đạo nhiều hơn. Màu 
dịch trong như lòng trắng trứng sống, hơi dai. Hình ảnh dịch 
phết trên lam kính đưới kính hiển vị là lá dương xỉ, do muối 
NaCl tiết từ cổ tử cung tạo ra. Sau 3 ngày trứng rụng, chất 
tiết không còn hình ảnh này nữa. 


b.. Đo thân nhiệt tìm ngày rụng trứng 


Hình trang 38 biểu đỗ hai giai đoạn, phản ảnh thân nhiệt 
điển hình trong chu kỳ kinh 28 ngày. 


Giai đoạn 1l: Sau hành kinh, thân nhiệt luôn dưới 37°G. 


Ngày trứng rụng, thân nhiệt hạ thấp rồi vọt lên trên 
87G: 


Giai đoạn 2: Sau trứng rụng, thân nhiệt luôn giữ trên 
37G. Vì sao? Vì Progesteron của hoàng thể tác động lên 


37 


trung tâm điều hòa nhiệt ở vùng dưới đổi thị làm tăng nhiệt 
cơ thể. 


NGÀY TRĂNH NGÀY NGÀY TRÁNH 
THAI AN TOÄN DỄ THỤ THÁI THAI AN TOÀN 


E 
- 
laài 
lãi 


mamaxmmnm¬ 
m.mmmmm 
mxeawummnmm¬ 


bến bị | 


ẠD Sing nữ NHU Hỗ - JLÔNŠ, THẮNG TRỨNG SỐNG LỎNG VÀ TRONG 


Biểu đồ hai giai đoạn. 
Đo thân nhiệt là phương pháp dễ làm nhưng phải theo 
một số quy tắc sau: 


Dùng một nhiệt kế, đo ở nơi nhất định (nách hoặc miệng) 
trong 5 phút, vào giờ nhất định trước khi dậy buổi sáng, chưa 
ra khỏi giường. _ 

Độ tin cây đạt sau 3 — 6 chu kỳ theo dõi. 

Tuy nhiên, sẽ sai lạc nếu bị cảm mạo, viêm cấp tính, tiêm 
vaccin, sau buổi làm mệt mỏi hoặc thời tiết thay đổi.. 

Và cuối cùng, có một khả năng buồng trứng không hoạt 
động điển hình, mặc dù có sự phóng noãn xảy ra. Ở số chị 
em không nhạy cảm với Progesteron nên nhiệt độ không 
tăng ở giai đoạn 2. 


c. Que thử tìm ngày trứng rụng: OuusticE 


38 


Nguyên lý: Trứng rụng sau LH tăng đến đỉnh cao nhất và 
LH thải qua nước tiểu. Theo đõi LH qua nước tiểu sẽ biết 
trứng rụng. 

Cách làm: Nhúng giấy thử vào nước tiểu trước ngày dự 
kiến trứng rụng. Nông độ LH tăng cao nhất khi vạch chỉ thị 
màu hiện trên que thử đậm ngang vạch chuẩn đã cho. Ít giờ 
sau, trứng rụng. 


—đ. Siêu âm tìm ngày trứng rụng 


Siêu âm buỗng trứng tìm ưu thế phát triển nang noãn. 
Khi nang noãn có kích thước 12mm thì sau đó lớn thêm 
khoảng 2mm/ngày. Trước khi phóng noãn 36 giờ, nang noãn 
dãn rộng ra. Ở thời điểm phóng noãn, đường kính nang noãn 
từ 18 - 26mm. Đo kích thước này đựa vào sự tích luy địch 
trong nang noãn. Sau phóng noän, nhìn thấy địch phía sau tử 
cung. Nội mạc tử cung đáp ứng phù hợp với sự chế tiết 
Progesteron của hoàng thể. 

e- Dựa theo nhịp sinh học tìm ngày trứng rụng 

Ngày trứng rụng tuân theo nhịp sinh học rõ rệt. Nếu có 
vòng kinh đêu đặn thì ở mỗi chị em có ngày rụng trứng nhất 
định. Ví dụ chu kỳ 28 ngày, trứng rụng thường là ngày thứ 
14. Vòng kinh 30 ngày, trứng rụng ngày tbứ 16 của chu kỳ. 

Kết hợp các phương pháp trên tìm ra ngày trứng rụng của 
mình là định được chu kỳ trứng rụng. Và như thế, tránh thai 
theo phương pháp Ogino-Knauss sẽ hiệu quả và đễ đàng hơn. 


39 


ĐẶT VÒNG TRÁNH THAI 


|. CHUYỆN CŨ KỂ LẠI 


Đã hơn một tháng trời ròng rã, đoàn thương nhân Arab 
mệt nhọc lê bước trên con đường cát bỏng của sa mạc Sahara, 
đưới cái nắng khô rang và màn đêm hun lửa. Họ đừng chân 
bên đầm nước nhỏ hiếm hoi, sung sướng uống thỏa thuê và 
tắm gôi đã đời. Đàn lạc đà phởn phơ gặm những cọng cổ tươi 
hiếm hoi thoi thóp vật vờ. Chàng thương nhân trẻ nhất trong 
đoàn ngồi đăm chiêu bên bờ đầm nao nao nhớ về người yêu 
đang cháy lòng chờ đợi ở quê nhà. Bỗng chàng thấy vật nhỏ 
lấp lánh phía bên kia bờ đâm gợi ý tò mò. Chàng lững thững 
đến nhặt lên, phủi cát. Nó lộ nguyên hình là hòn sối tròn, 
nhấn bóng qua gió cát ngàn năm. Cô lạc đà non tơ, khoẻ đẹp 
nhất trong đàn ngẩng lên mơ mộng nhìn chàng. Chàng đến 
gần vuốt ve âu yếm. Cái đầu nhỏ con của lạc đà cứ thúc vào 
nách, vào bụng, vào bẹn chàng mơn man mịn màng đến run 
rẩy. Chàng mân mê khắp thân thể lạc đà. Cô lạc đà rùng 
rùng tấm áo lông, ra chừng phởn chí. Và chàng đã phát hiện 
ra cái “hoa” của nó bóng nhấy! Tiện trong tay có hòn sỏi 
nhắn, chàng nhét ngay vào đó. Định thần lại, chàng luống 
cuống. Không lấy ra được, chàng sợ. Nhưng nỗi sợ hơn vẫn là 
ngón đòn của... bố, bấy nay. 

Thế rồi, năm tháng êm đêm trôi đi, lạc đà hy vọng nhất 
đàn chẳng thấy sinh con. Cũng như bạn nó, đến lúc kết thúc 
cuộc đời thì mới thấy hòn sối nằm trong tử cưng và người ta 
hiểu ra lý do vô sính của nó. 


40 


Ôi, sự vĩ đại bắt đầu nhiều khi từ sự tình cờ! Nếu quả táo 
không rụng lên đầu Newton ? Và Archimède không có lần 
tắm truông thì chắc khó có tiếng kêu Euréka vang đến bây 
giời 

Ý tưởng đụng cụ tránh thai được Grafenberg, người Đức, 
dựa trên cơ sở đó thực hiện năm 1920 bằng vòng kim loại đặt 
trong tử cung. Thế nhưng chiếc vòng vô tội bị chỉ trích gay 
gắt, ngay cả thầy thuốc phụ khoa cũng đè bíu chê bôi. Dù sao, 
chân lý vẫn thuộc về khoa học. Trải qua 40 năm bồng bềnh 
trôi nổi, chiếc vòng đã về đúng vị trí của nó. Năm 1960 sau ˆ 
những cải tiến kỹ thuật, chiếc vòng mới được áp dụng rộng 
rãi và ngày nay ta quen gọi là vòng. Đặt vòng. Và thủ thuật 
đặt vòng cũng chỉ thực hiện vài phút là xong. 


1. Nguyên lý tránh thai 

œa. Có hơi logi dụng cụ đặt nào tử cung tránh thai (uòng) 
Loại tấm thuốc và loại không. Loại không tẩm thuốc còn 

gọ1 đụng cụ tử cung trơ như : Dana Lippes. 

« Tạo nên phản ứng viêm khi đặt trong tử cung. Từ đó có 
sự thay đối sinh hóa và tế bào, cùng dịch tiết của nội mạc. 
Những tương bào, đại thực bào. được tạo ra từ phản ứng viêm 
có tác dụng diệt tỉnh trùng hoặc trứng thụ tình. 

s® Tạo ra như động tử cung và sinh dục phụ, gây khó khăn 
cho việc làm tổ của trứng. 

b. Loại uòng có đồng (Cu): T' Cu 380A, T Cu 900 


Đồng tăng phản ứng viêm, gây co cơ tử cung, ngăn cản 
trứng làm tổ. 


41 


Đồng cũng làm thay đối sinh hóa và hoạt tính men.làm 
giảm khả năng sống của tỉnh trùng. 
c. Loại oòng có tấm Progesteron 
e Ngăn hoạt động của chu kỳ nội mạc tử cung không phù 
hợp cho trứng làm tổ. 
se Nếu vòng tẩm thuốc mạnh như Levonorgestrel, sự phóng 
thích này (12ng/ngày) sẽ ngăn được trứng rụng. 
Hiện đang dùng nhiêu, loại tấm thuếc là Muitioad và T 
Cu 380A. 
đ.. Đặt lúc nào? 


se Bất cứ lúc nào trong chu kỳ kinh, ngoại trừ có thai. 
Nhưng nhiều thầy thuốc muốn đặt khi đang có kinh nguyệt, 
thường vào ngày thứ 8 của cuộc hành kinh. Lúc ấy tử cung hé 
mở, khả năng chảy: máu do đặt và co bóp tử cung ít thấy hơn. 
e Đặt ngay sau nạo hút, sẩy thai; nếu không bị sót nhau, 
sót thai, không bị nhiễm trùng. 
« Đặt sau khi sinh 
—_ Trong vòng 10 phút sau xổ nhau hoặc ngay sau mổ lấy 
thai. 
- Trong vòng 8 giờ đâu sau sinh hoặc sau sinh 4 - 5 
tuần. 


e Đặt vòng “cứu nguy” tránh thai. Đặt ngay sau lần sinh 
hoạt tình dục có nguy cơ. Thường dùng loại vòng có hoạt tính 
mạnh như Multiload Cu 375 (có 375mm? diện tích đểng bể 
mặt). 


42 


2. Ưu và nhược điểm của đặt vòng 
a. Uu điểm 


« Hiệu quả tránh thai cao (96-99%) ngay trong thời gian 
đài, 5 năm với Multiload, 8 năm với T Cu 380A, 


«e Không gây ảnh hưởng đến chuyển hóa, cơ chế đông máu 
hay huyết áp cao. An toàn ngay sau sinh, cho con bú và cho 
bé. 


se Tháo vòng có con được ngay. 

e Không ảnh hưởng tới khoái cảm tình dục. 
b. Nhược diểm 

s Sau đặt vòng có thế bị rỉ máu và đau bụng. 

e Có thể có kinh nhiều, kéo đài.ở vài kỳ kinh đầu, sau đó 
sẽ ổn định. 

e Ra khí hư nhiều do phản ứng của nội mạc tử cung, thường 


do viêm nhiễm âm đạo. Vì vậy, phải được khám trước khi 
đặt. 


e Một vài trường hợp bị tuột ra ngoài. Hoặc có vòng vẫn có 
thai, muấn để sinh, không có vấn đề gì. 

e« Không đặt cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ, tiền sử thai 
ngoài tử cung, bệnh nhiễm trùng đường sinh dục hoặc nghỉ 
ngờ, bệnh lý đông máu, rong kinh, rong huyết, xuất huyết 
không rõ nguyên nhân, bệnh ác tính đường sinh dục, sa sinh 
dục. 

* Lời khuyên: 
e Cần kiểm tra tại ở cơ sở y tế 4-6 tuần sau khi đặt vòng” 


43 


« Tự kiểm tra sợi dây vờng cố còn không? 
s Kiếm tra vòng theo sức khỏe định kỳ. 


øe Nếu bị đị ứng với đồng, bệnh Wilson, không được đặt 
vòng có đồng. 


li. MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP NGỪA THAI KHÁC 
1. Màng chắn âm đạo 


Phát minh bởi một bác sĩ người Đức vào năm 1882. Trước 
đây ở châu Âu hay sử dụng. Có nhiều kiểu như KP (Liên Xô), 
kiểu Bowbend (Mỹ). : 


Màng làm bằng cao su hay chất đẻo, cuộn bờ, đường kính ` 
klhác nhau và chiều cao từ 60-105mm. Màng gắn vào âm đạo 
bằng một lò so hay vòng xoắn co đãn được. Để hiệu quả cao, 
có thế xoa thêm thuốc diệt tỉnh trùng vào hai mặt màng 
chắn. : 


2. Mũ cổ tử cung 


Dùng ở Đức năm 1923. Phổ biến và lan rộng ra châu Âu 
những năm 1960. Có nhiều loại mũ. Mũ Kafka (Liên Xồ) hoặc 
kiểu HoHowrim, Vimuyn, vòm Dumas. 

Lúc đầu, chiếc mũ được làm bằng vàng, bạc. Sau đó thay 
thế bằng ngà voi, kim loại, chất đẻo hoặc cao su. Hiện đại, 
còn làm bằng gelatin hay gÌycerin tự tan trong âm đạo sau 4- 
6 giờ. 


Mũ lúc đầu giống cây nấm, thân cây đặt vào lỗ cổ, mũ bịt 
lấy cổ tử cung. 


44 


3. Thắt ống dẫn trứng 


Vào năm 1880, Lungren thực hiện lần đầu. Qua nhiều lân 
câi tiến lựa chọn phương pháp phẫu thuật, được phổ biến 
rộng vào những năm 1960. Là biện pháp triệt để nhất. Ngày 
nay thường áp đụng hai phương pháp: 


e Phẫu thuật qua nội soi. Được làm ở cơ sở y tế có thiết bị 
hiện đại. 


se Phương pháp qua đường rạch nhỏ. 


Đường rạch dưới rốn đài 2,5em. Sau khi gây tê tại chỗ, 
hai vòi trứng được nâng lên và thất lại bằng chỉ. Khâu da 
1- 2 mũi. Thực hiện phẫu thuật trong 7 - 1ð pghói. 


Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình và cơ quan cung 
cấp mọi chỉ phí phẫu thuật. 


TRÁNH THAI BẰNG THUỐC 


I.. NGUYÊN LÝ 
L. Ức chế trứng rụng 


Thuốc tác dụng vào hệ thống hormon sinh dục theo cơ chế 
trục dưới đổi - tuyết: yên - buông trứng. 


2. Ngăn cản tính trùng có cơ hội gặp trứng để thụ thai 
Thuốc làm niêm địch cổ tử cung đặc lại. Đồng thời ức chế 
hoạt hóa khả năng thụ thai của tính trùng. 


3. Ngăn cản trứng thụ tỉnh làm tổ ở tử cung bằng cách 
niêm mạc tử cung phát triển chậm, không phù hợp với giai 


45 


đoạn đón nhận làm tổ. 


II. TÁC DỤNG : % 


1. Kinh nguyệt điểu hòa: chu kỳ kinh đều đặn về thời gian, 
màu sắc, số lượng. Làm giảm, hoặc mất cơn đau bụng kinh và 
cả hội chứng tiền kinh. - 

2. Phục hồi sự cân bằng nội tiết tố buồng trứng. Ngăn rong 
kinh. Ngăn ngừa và giảm các nguy cơ, n xơ, u nang, K buồng 

- trứng. 

8. Làm chậm tiến triển các nguy cơ xơ vữa động mạch, 
loãng xương, lạc nội mạc tử cung, một số bệnh tự miễn như 
viêm đa khớp, xuất huyết do giảm tiểu cầu, 


4. Trị rối loạn liên quan đến tăng tiết bã nhờn da như trứng 
cá, rụng tóc... 


5. Tạo màng nhày cổ tử cung ngăn sự xâm nhập của 
Chlamydia nên chống viêm và nguy cơ vô sinh do Chlamydia. 


Tuy nhiên khi sử dụng thuốc tránh thai, cần quan tâm tránh 
những vấn đề mà có thể do thuốc gây nên như: 


œ. Tóc mạch, do thuốc làm thuận lợi sự hoạt động của vài 
yếu tố đông máu mà những nhóm đặc biệt nguy hiểm sau: 
Rối loạn chuyển hóa chất béo; đái tháo đường, huyết áp 
cao/biến chứng, tắc/đãn mạch, nghiện thuốc lá ở người trên 
35 tuổi, người nằm lâu do bệnh. 


b, Gáy nặng thêm một số bệnh đã có như đái tháo đường, 
huyết áp cao, cơn đau sỏi mật, tăng cẩm giác căng vú, nhũn 
vú. 


46 


e. Mất. sốc tố da nhất ìlà tiếp xúc với nắng ở ít trường: 
hợp. 


d. Ủng thư gan lành tính, rất hiếm. 1  ca/ltriệu 
người/năm. 


e. Túng cồn nặng ở một vài người. Tránh bằng cách lựa 
chọn thuốc có hàm luợng hormon thấp. 


tll. THUỐC VIÊN KẾT HỢP HAI THÀNH PHẦN 
1. Lựa chọn 


Thuốc viên kết hợp là loại thuốc thế hệ thứ 3 chủ yếu ức 
chế hạ đổi đã cho phép giảm hàm lượng Ethinyl Estradiol 
đến mức tối thiểu vào viên thuốc. Đó là những viên thuốc có 
hàm lượng cố định trong 21 ngày. Viên thuốc hiện đại chứa 
35ng Ethinyl Estradiol (hoặc ít hơn) gọi là viên siêu nhỏ 
(miero-pil) 


Liểu Progestogen có hiệu quả thấp nhất thường gấp hai 
liễu ức chế rụng trứng. Ví dụ Levonorgestrel có thể ngăn 
rụng trứng với liều 60ng thì trong viên kết hợp là 125ng được 
coi là có hiệu quả ngừa thai. 

Tỉ lệ thất bại thấp. Chỉ số Pearl ở trong khoảng 0,1 


nghĩa là có một chị era có thai ngoài ý muốn trong số 1.000 
chị em được uống thuốc ngừa mỗi năm. 


Nhược điểm việc hạ thấp hàm lượng này làm cho các sai 
sốt khi dùng sẽ có thể phóng noãn. Lý do? Quên thuốc! Vì 
vậy việc đặt ra yêu cầu thực biện đúng hướng dẫn sử dụng là 
cần thiết để đạt được khả năng tránh thai hữu hiệu. 


47 


2. Một số loại thuốc uống, kết hợp hai thành phần 
Thành phần chủ yếu gồm: 
Ethmyl Estradiol:  30-40ng 
Progestogen : 125-150ng 


Ví dụ: New Choice gồm Ethinyl Estradiol lI3Ong + 
Levonorgestrel 125ng 


Nordette E. Estradiol 30 ng + Levonorgestrel 150 ng 

Microgynon E. Estradiol 30 ng + Levonorgestrel 1õ0 ng 

Mercilon E. Estradiol 20 ng + Desogestrel 150ng 

Mavelon 2L  E. Estradiol 30 ng + Desogestrel 150ng 

Rigevidon21 E. Eatradiol 30 ng+ Levonorgestrel 150 ng 
3. Cách uống 


` Chỉ có 31 viên có tác dụng tránh thai. Uống viên đầu tiên 
vào ngày thứ nhất (hoặc cho tới ngày thứ 5) của hành kinh. 
Uống tiếp mỗi ngày một viên, cố gắng vào một giờ nhất định. 
Thuận tiện nhất vào sau bữa cơm tối hàng ngày. 

« Với vỉ 21 viên, uống hết 21 viên, nghỉ ? ngày (sẽ ra 
kinh). Uống tiếp vỉ thứ 2. 

® Với vỉ 28 viên, có 7 viên cuối khác màu là viên sắt. Uống 
hết, uống tiếp ngay vỉ thứ 2. 

Nếu quân? 

e Lỡ quên một viên, uống ngay sau khi bạn nhớ ra. Uống 

tiếp viên ngày đó như thường lệ. 


48 


« Lỡ quên hai viên hiến, thì phải SinE trong hai ngày tiếp 
đó, mỗi ngày hai viên. 


e Quên 3 viên trở lên, bỏ vi ấy đi, đùng ngay vi mới từ viên 
đầu tiên. Phải sử dụng biện pháp tránh thai khác kèm theo 
trong 7 ngày tiếp vỉ thứ 2. 


Quên thuốc trong thần đầu thì khả năng rụng trứng và có 
thai ngoài ý muốn xây ra cao nhất. 


4. Không dùng thuốc tránh thai cho các trường hợp sau: 
e Những người có bệnh kể ở phần II (mục a,b,c và đ) . 


« Mắc bệnh rối loạn nội tiết. Đau nửa đầu. Ưng thư, kể cả 
nghi ngờ. Các bệnh nặng. 


e Có thai hoặc nghĩ ngờ có thai. 
e Mới dậy thì. Chưa con. 
* Chú ý: 
e Không nên uống thuốc quá 3 năm liên tục. Tốt nhất, uống 


trong mỗi một năm, ngừng uống 2 tháng, dùng biên pháp 
tránh thai khác, rôi uống tiếp. 


e Nếu uống loại này không hợp có thể thay loại khác. 
Những gợi ý thay, nếu : 


- Tăng ký quá đáng, thì thay loại có hàm lượng cực thấp. 


- Rong buyết, ít kinh, khô âm đạo cần chuyển sang loại 
rnang tính Estrogenic. 


- Đau vú, đau vùng chậu cần chuyển sang dùng thuốc mang 
tính Progesteron. 


. 49 


IV. ĐANG NUỒI CON BÚ MẸ DÙNG THUỐC TRÁNH THAI NÀO? 


1. Nên đùng loại không ảnh hưởng tới sữa mẹ và sức 
khỏe của bé 


Chỉ có Progestin đáp ứng được điều đó. Thuốc dùng được 
cho người có bệnh :tim, tăng huyết áp, u xơ tử cùng, phù Hoặc 
chị em chưa có con lần nào. 


Hạn chế của thuốc là ít ức chế rụng trứng (50%). Ít ức chế 
làm tổ, ít chế tiết và làm đặc chất nhày cổ tử cung. Tuy 
nhiên, nếu sử dụng đứng theo hướng dẫn thì hiệu quả vẫn 
caod. 


2. Cách uống 


Thuốc trên thị trừơng có tên Exiufon chứa Lynestrenol 
0,5ðmg. 


Uống viên đầu tiên vào ngày đầu của chu kỳ kính, liên 
tục mỗi ngày một viến theo giờ nhất định hết 28 viên. Uống 
tiếp theo vỉ khác. 


Nếu uống muộn hơn giờ quy định hàng ngày trên 3 tiếng, 
nhớ ra, uống ngay và phải dùng biện pháp tránh thai kèm 
theo trong 2 ngày tiếp đó. 

Nếu quên 1 viên, nhớ ra uống ngay, dù phải uống 2 viên 
một ngày. Kèm theo biện pháp tránh thai 2 ngày tiếp. 

Nếu quên hơn 2 viên thì uống ngay 2 viên khi nhớ ra. Rồi 
uống bù các viên còn lại vào giờ qui định mối lần 2 viên cho 


đủ số viên thiếu.. Kèm theo biện pháp tránh thai cho đến khi 
hết vi. 


50 


* Chú ý: 

Không dùng thuốc cho những người bệnh (giống như 
người bệnh kiêng đùng thuốc kết hợp). Ngoài ra, không dùng 
cho chị em có rối loạn kinh nguyệt, ít kinh hay kinh thưa. 


Hiệu quả thuốc giảm nếu ngưng sử dụng quá 27 giờ, hoặc 
dùng kèm với thuốc trị động kinh, lao, barbiturat, rifampicìn, 
nhuận trường, than hoạt... 


V. VIÊN TRÁNH THAI KHẨN CẤP 


1. Là viên thuốc chỉ nên dùng cho trường hợp mà sau 
khi sinh hoạt tình đục nhận thấy có khả năng mang thai cao 
như: nghi biện pháp đang tránh thai không an toàn, quên 
uống thuốc, tính sai ngày trứng rụng, bất ngờ... bị cưỡng dâm 
hoặc cho những người có ít lần sinh hoạt tình dục không hơn 
4 lần trong tháng. 


Thuốc chứa Levonorgestrel 7B0ng. Với hàm lượng quá cao 
này có tác động nhanh, ức chế trứng rụng nếu trứng chưa 
rụng, ức chế làm tổ nếu sinh hoạt sau ngày trứng rụng. 


9. Cách sử dụng 


Postinor là thuốc của công ty Gedeon Richtar, Hungari 
chế. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đế ngừa 
khẩn cấp, uống viên Postinor trong vòng 72 giờ sau khi giao 
hợp. Tốt nhất trong 48 giờ đâu, không quá 72 giờ và uống 
thêm 1 viên thứ hai, sau viên thứ nhất 12 giờ. 


Trong ngừa thai thông thường, uống 1 viên Postinor tốt 
nhất trong vòng 8 giờ đầu từ sau giao hợp và không trễ hơn 
72 giờ. 


51 


3. Tác dụng không mong muốn 
a. Xuất hiện sớm 
e Buêổn nôn, 25%. 


e Nôn 5%. Đề phòng bằng cách uống thuốc chống nôn trước 
30 phút. Nếu nôn trong 2 tiếng sau uống, phải uống lại như 
liều vừa uống. 


sNhức đầu, choáng váng Chỉ cần uống 1-2 viên 
Paracetamol 500mg hoặc Aspirin. 


b. Xuất hiện muộn 
« Căng vú. Uống Vitamin E 400IU x 2 viên/ngày sẽ hết. 
« Xuất kinh lấm tấm 20%. Nếu kéo đài, gặp bác sĩ giúp đỡ.. 
* Chu ý: 
Tác dụng ngừa đạt ?7B% nếu uống trong vòng 72 giờ. Uống 
trong 4 - 8 giờ sau sinh hoạt hiệu quả cao hơn. 
Dùng. thường xuyên, hiệu quả giảm dần. 


Có thể thay thế Postinor bằng viên tránh thai phối hợp 
như viên Microgynon hay Mavelon. Cách uống như sau: 


e© Liêu đầu: Uống 4 viên (tương đương 1 viên Postinor). 
e Liều thứ 2: Uống 4 viên sau liều đầu 12 tiếng. 


VI. TRÁNH THAI BẰNG THUỐC TIÊM 


1. Dùng một loại thuốc mạnh, phóng thích từ từ luôn duy trì 
trong cơ thể, ức chế mạnh, nên khả năng tránh thai cao. 


52 


Thuốc ức chế rụng trứng, ức chế chất nhày tử cùng ngăn 
không cho tỉnh trùng gặp trứng và làm teo niêm mạc tử cùng 
nên trứng rất khó có khả năng làm tổ. 


2. Thành phần 


Chứa bormon Progestin tương tự Progesteron buồng trứng 
tiết ra. Chỉ có số ít chứa thêm lượng nhỏ Eatrogen, nhựng 
nay ít dùng. Ở ta hiện chỉ dùng loại có Progestin: 

ø« Depo-provera (DMPA) chứa Medroxyprogeateren acetat 
150mg có hiệu quả tránh thai 3 tháng. 


®e Noriaterat (NET-EN) chứa Norethisteron enanthat 
250mg, hiệu quả tránh thai 2 tháng. 
* Chú ý: 
Là thuốc mạnh, dù không gây phù, không ảnh hưởng tới 
tiết sữa.. nhưng ức chế hạ đổi và kháng Estrogen mạnh nên 


có thể gây rong huyết hoặc mất kinh. Vì thế, thường xuyên 
thử nước tiểu, nếu có xu hướng teo thì ngưng thuốc. 


Nếu có tác dụng phụ muốn lấy ra, không được. 


ViI. CẤY THUỐC TRÁNH THAI 


1. Là đùng loại que nang có tẩm thuốc cấy vào lớp da ở mặt 
trong cánh tay. Thuốc được duy trì phóng thích dần vào cơ 
thế nên tránh thai cao. Tỉ lệ thất bại thấp, dưới 1% cho năm 
đâu và khoảng 2,53% cho năm thứ 6 (loại thuốc 
Levonorgestrel). 


Thuốc không ảnh hưởng tới việc cho con bú. Nhưng lại 
gây kinh ít, kinh thưa hoặc vô kinh. Cũng có thể gây nám 


5ä 


má, rối loạn chức năng gan, thay đối sinh hóa trong cơ thể, 
nhưng vẫn trong giới hạn an toàn. 


Khi muốn tránh thai bằng cấy thuốc, cần được tư vấn, lựa 
chọn, tránh những bất thường xảy ra. 


2. Hiện nay trên thị trường có que cấy Implanon của hàng 
Organon. Mỗi que cấy chứa Etonorgestrel 68mg, phân tán 
trong chất nền Ethylen vinylacetat copolymer 46mg ở lõi, 
l1ỗõmg ở lớp mặt. Có tác dụng ngừa thai tối đa 3 năm cho một 
lần cấy một que. : 


Hoặc nang que chứa Levonorgestrel 176mg. Mỗi que có 
kích thước 34 x 2,4 (mm). Hiệu quả ngừa thai sau cấy 24 giờ . 
tới 5 năm, cấy 6 thanh, hay 3 năm với hai que nang. 

* Chu ý: 

Cơ thể đang được cấy thuốc phải thận trọng khi dùng 
thuốc Hydanton, Barhuturat, Primidon Carbamazepm, 
Rifampiecin hoặc Griseofuilvin.. Cần kèm biện pháp tránh thai 
khác trong thời gian dùng thuốc trên tới 1? ngày sau đó (với 
Rifampicin phải 28 ngày sau). Nếu phải dùng đài ngày, phải 
rút. bỏ que cấy. 


Vill. THUỐC ĐẶT DIỆT TINH TRÙNG 


1. Là loại thuốc dùng để đặt vào âm đạo trước khi sinh hoạt 
tình dục. 


e Có thể là loại acid nhẹ như aeid borie, acid salicylic, hoặc 
muối sulfat kẽm (ZnSO¿), các dân chất quinol, viên súi bọt 
CO;¿... để diệt tính trùng. Vì tỉnh trùng chịu đựng ở môi 
trường acid rất kém. Chẳng hạn, môi trường âm đạo pH < 7,4 


54 


tính trùng sống được 2-3 giờ. Ở cổ tử cùng pH > 7,5 tình 
trùng sống được 2-3 ngày. 

» Thuốc làm thay đổi cấu tạo chất nhày cổ tử cung nên 
ngăn cần tỉnh trùng vào tử cung. (Tình đưới 

e Thuốc dùng hỗ trợ ngừa thai bằng vòng tránh thai, hoặc 
chị em bị viêm tai vòi, đang cho con hú. 
2. Một vài thuốc thường dùng 


Phưmatex chứa 20mg Benzalkonium CI. (Có loại viên 
hình trứng chứa 18,8 mg) 


Cách đặt: Kẹp thuốc trong hai ngón tay, đặt sâu trong âm 


đạo trước khi sinh hoạt tình dục 10 phút. Có hiệu quả ít nhất 
trong 3 giờ ở tư thế nằm. 


“ 
* 


_ -ÊÖ, 


Ỷ b. Sau xạ (`. ,* ta, 
Sau khi đặt Pharmatex, chất nhày 
cổ tử cung có cấu trúc mạng đặc hơn. 


a. Trước Ý .._ Tn  IE 


5õ 


* Ghi nhớ: 
Chỉ rửa thuốc ít nhất sau 2 giờ sinh hoạt tình dục. 
Không dùng xà phòng bơm rửa trước và sau khi đặt thuốc. 


Không dùng cho người viêm âm đạo và đang điều trị bằng 
thuốc đặt âm đạo. 


Ngưng dùng thuốc khi có nguy cơ nặng thêm các thương 
tổn vùng sinh dục. 


VCF (Vugtnal Contraceptic Ftim). 
Dạng phím mông, mềm có chứa hóa chất Nomoeynol-9. 


Cách đặt: Gập mảnh phìm làm 4, kẹp vào hai ngón tay, 
đặt sâu trong âm đạo trước khi sinh hoạt 7-10 phút. 


3. Chú ý 


Thuốc đặt, nhìn chung hiệu quả chậm, tác dụng ngắn, nên 
người có. cường độ hoạt la. tình dục mạnh đễ có khả năng 
_ thất bại. À Chàn C 


Thuếp chỉ bảo về đực chế iuật lần sinh hoạt. 


Nếu đặt sai vị trí, thuốc phân bổ không đều, hiệu quả sẽ 
bạn chế. 


Nóng rát âm đạo gây khó chịu ở một số chị em. 


bìn 


ĐOẠN SẢN 


IL. DẤU HIỆU SỚM HƯỚNG TỚI CÓ THAI 
1. Dấu hiệu chủ quan 


Là những dấu hiệu có xu hướng đảo lộn sinh lý, bạn tự 
nhận ra sự khác thường, nếu bạn quan sát kỹ mìmh. Nó xảy 
ra rất sớm, có thể sau thụ thai 7-LÔ ngày. 


e Mắt cứ nhíp lại muốn ngủ ban ngày, ngay cả sau một đêm 
có giấc ngủ ngon lành. 


« Tiểu nhiều lần, khó, mà tiểu được ít. 


«e Một cảm giác mệt mỏi. Kèm theo, có thể nằng nặng vùng 
mông, hông hay thôn thốn vùng bụng dưới. 


e Ngực vú căng hơn (khác) mọi kỳ kinh trước. Vú hình như 
lớn ra, có thể chảy sữa. 


e Thèm (hoặc chán) ăn một thứ gì đó. 


« Tới kỳ mà không thấy kinh. Có khi chỉ thấy một vài giọt 
(gọi là nhớ kinh) thì gần như chắc chắn có thai. 


2. Dấu hiệu khách quan 
« Thử que thăm thai Quiek-stick. 


Thử vào 10-15 ngày sau sinh hoạt tình dục. Thử vào sáng 
sớm, lần đầu đi tiểu. Nhúng giấy trong nước tiểu 5 phút. Giấy 
thử hiện 2 vạch hêng là có thai. 


Nguyên lý, dùng chỉ thị màu (hồng) tìm kháng thể đơn 
dòng của ñ-hCG được tiết ra khi có thai và thải qua nước tiểu. 


57 


⁄ 


e© Định lượng hŒG trong máu (hoặc nước tiểu). Nhận định: 
Không có thai khi: hGG < 10U11 
Có thai khi : hCG > 2.500UL1 
Có thể thai ngoài tử cung khi : 10 < hCG < 2.500 (UL)) 


se Miễn dịch phóng xạ (RIA), xác định hCG ở nông độ rất 
thấp (2-4UT/m]). 


« Siêu âm, tìm phôi trong lòng từ cung. 


II. ĐIỀU HÒA KINH NGUYỆT ì 


- 
1, Được hiểu như tạo ra một lần kinh nguyệt, trong đó có 
dụng ý đưa phôi ra khói tử cung. 


Hiệp hội Quốc tế về Rế hoạch hóa Gia đình (TEFEP) 
nghiên cứu ở 14 nước trong số 7.B85 người chậm kinh đưới 14 
ngày, được điểu hòa kinh nguyệt thấy 50% không cần thiết 
điểu hòa vì không mang thai. Vì vậy, để chẩn đoán chính 
xác, ngoài việc thăm khám, cần kết hợp biện pháp cận lâm. 
sàng, thử nước tiểu, siêu âm... ` 


Áp dụng điều bòa cho trường hợp nào? 
- Không muốn mang thai đó... 
- Chậm kinh đưới hai tuần (6 tuần vô kinh). 
- Không có dấu hiệu thai ngoài tử cung. 
2. Nhân viên y tế giúp đỡ gì? 


« Dùng bơm (hút chân không) cảm tay, dung tích 50ml có 
gắn ống dẫn để đặt vào buồng tử cung. Nó thay thế phương 
pháp nong và nạo nên ít đau, đễ làm và an toàn. 


58 


se Sau khi đo kích thước, kiểm tra vị trí tử cung, nhân viên 
y tế đặt “mổ vịt” vào âm đạo. Hầu hết có cảm giác nằng 
nặng. 


e Vô cảm được gây tê cạnh cổ tử cung (hay thuốc ngủ tác 
dụng ngắn). 


Gần cuối thủ thuật cơn-đau sẽ mạnh lên đôi chút. Đó là 
tín hiệu gần xong. 


Chỉ cần lưu lại nơi điều hòa 1-2 giờ là về. 


II. HÚT THAI 


1. Là thủ thuật bỏ thai khi có thai trong vòng 13 tuần (từ 
vòng kinh cuối cùng). Không khác nhiều với điểu hòa linh 
nguyệt. 

Chỉ định được mở rộng cho các trường hợp sau: 


Nếu mang thai sẽ hại cho mẹ. 


Nghi ngờ dị tật nặng hoặc ảnh hưởng tới trí tuệ con. 


Mẹ mắc bệnh rối loạn đông máu, tâm thần. 
2. Trường hợp nào không nên hút thai? 

« Thai trên 12 tuần tuổi. | 

e Viêm nhiễm cổ tử cung, khoang chậu. 

e© U xơ lớn ở tử cung kèm sấy thai không hoàn toàn. 
3. Chăm sóc sau hút thai 


Vệ sinh cá nhân thật tốt. Không được đặt nút, gạc..vào 
Âm đạo. 


59 


Cố gắng kiêng cữ giao hợp trong 2 tuân sau hút thai. 
Theo dõi dấu hiệu hồi phục bình thường: 

s Đau bụng như đau bụng kinh. 

» Ra giọt máu hoặc máu kinh sau 3-5 ngày sau nạo hút. 
Phải đến cơ sở y tế ngay nếu: 

e Ha máu đai đẳng nhiều hơn hai tuần. 

se Lượng máu nhiều hơn hành kinh bình thường. 

« Sốt, ớn lạnh, ngất. 
* Ghi chú: 


ø« Điều hòa tốt nhất sau trễ kinh 2 tuân. Để thai to, tỉ lệ tai 
biến càng cao. 


e Sau hút thai dễ có thai lại. Nên dùng biện pháp tránh 
thai ngay. 
IV. ĐOẠN SẢN BẰNG THUỐC RU486 
1. RU486 là gì? 
R: Roussel. U: Uclaf - hãng sẵn xuất. 


Bác sĩ Edouard Sakiz, người lãnh đạo Viện bào chế, đã 
khám phá ra, 17 norsteroïd kháng Progesteron và đặt tên là 
Mifégyvne. 


Tác dụng dựa trên cạnh tranh với Progesteron trên thụ 
thể của nó ở nội mạc tử cung gây hiệu quả sảy thai. RU486 
phá huỷ việc sản xuất nội tiết tố nhau thai hPL và 
Progesteron ở cơ quan cảm thụ, ngăn chặn trên hợp bào. 


60 


Nếu uống RU486 trong pha hoàng thể, trong vòng 72 giờ 
sau sẽ gây kinh nguyệt. Vì thể uống một lần trong tháng có 
thể có hiệu quả ngừa thai an toàn. 


Thuốc được dùng ở Pháp từ năm 1988. Nay châu Âu đã có 
tới trên 600.000 phụ nữ sử dụng. 


2. Chỉ định và chống chỉ định 
- Áp dụng cho: ` 
* Thai đưới 7 tuần, hoặc thai chết lựu. 
e Thai phụ đưới 35 tuổi. 
- Không dùng cho: 
e Người suy thượng thận, rối loạn đông máu. 
e Thai ngoài tử cung. 
ø Đang đùng Corticoïd. 
3. Cách sử dụng khi phá thai 
Uống RU486. Sau 36-48 giờ, uống thêm Hiểu nhỏ 
Prostaglandin (1-3 viên). Hoặc 40Ô0ng Miaprost hoặc nạp I 
viên Gomeprost 1mg. Thai sẽ bị tống ra ngoài. 
Thai phụ có cơn đau quận bụng dữ đội, buồn nôn, ra 
huyết. Cần thiết sự giúp đỡ của bác sĩ của bạn. 


61 


BẢN NĂNG TÍNH DỤC 


TÍNH ĐỤC NỮ 


I.. KHÁI QUÁT CƠ QUAN SINH DỤC NỮ 
1. Bộ phận sỉnh dục ngoài 
Gọi là âm hộ. Vùng mu, gọi là đêi vệ nữ (Vénus). Dưới lớp 
đa, mỡ cơ là xương vệ. 
Âm vật là tổ chức cương, gản đỉnh khe. Dài khoảng 2em, 
chứa nhiều tận cùng thần kinh, đễ gây cảm hứng tình dục. 
Hai môi lớn bao quanh. Hai môi nhỏ khuất sau đó. Cả 


hai, dễ cương phù khi kích thích. Khe hai mép có tuyến tiết 
nhờn. 


Lỗ niệu đạo ở dưới âm vật. 


Sâu phía trong là màng trình, ngăn âm hộ với âm đạo. 
Màng trình có lỗ thông để máu kinh và địch tiết âm đạo 
chảy ra. Nó mỏng mảnh rất đễ rách cả lúc vô tình, hoặc dày 
không thể rách cho tới khi sinh con. Có khi không có màng 
trinh bẩm sinh. 


2. Bộ phận sinh dục trong 


Âm đạo, tiếp sau màng trinh, sâu 8 - 10em. Là ống đẹt 
rất co đân. Tiết địch khi gợi dục. Quanh niêm mạc có nhiều 
thần kính cảm hứng tình dục. 


62" 


Tứ cung tạo bởi các lớp cơ trơn dày, nơi làm tổ của trứng 
và chứa con. Niêm mạc tử cong dày lên bởi tác động của nội 
tiết tố hướng dục, bong theo chu kỳ và tạo ra kinh nguyệt. 


Vòi trứng tiếp với đáy tử cung. Ở 1⁄3 ngoài hơi phình gọi 
là bóng vòi, nơi trứng dừng ở đó chờ tĩnh trùng đến thụ thai. 
- Vòi dễ viêm tác gây vô sinh bởi nạo, hút thai nhiều lần. 


Buồng trứng có thể tích khoảng 3 x 1,5 x 1 (em). Nơi có 
ngót 500.000 nang trứng khi trưởng thành. Bình thường mỗi 
tháng có một trứng rụng. 


II. TÍNH DỤC 
1. Bản năng tính dục 


Các nhà tình dục học cho rằng bản năng tính dục 
(Sexualité) được hình thành từ lúc mới sinh. Bởi vì nội tiết tế 
stéroïd được buồng trứng bé gái tiết ra duy trì, tìm thấy cho 
đến năm 2 tuổi. Sau đó, về mặt biến đổi giới tính là thời kỳ 
nghỉ ngơi, tuy nhiên bằng một nội tiết hướng dục ở mức thấp, 
cho tới 7 - 8 tuổi, 


Sự nhận biết giới tính của bé là một mớ hỗn độn, đẩy 
thắc mắc ngây thơ nhưng cũng đầy phức tạp. Đến tuổi dậy 
thì, bé mới ý thức đủ mình là giới nào. Cùng với sự phát 
triển về hình thái, tâm lý giới tính cũng được nâng cao. . 
Thích làm đẹp cho mình, thích người khác quan tâm, thích 
bạn khác giới Muốn gần gũi mà đầy e thẹn ngượng ngùng. 
Nó từ sự hình thành tính cách của giới, địu dàng, tỉ mỉ, ủy 
1nỊ... ` 


` 


Tuổi thanh nữ, các hằng số sinh lý đang tiếp cận với sự 


63 


hoàn chỉnh thì các chuẩn mực và giá trị xã hội được thành 
lập nhanh chóng để đáp ứng với sự phát triển về sinh học. 
Song cũng từ đó, thanh nữ thường bối rối trước sự khác biệt 
mà thực tế xã hội tác động. Sự tiếp thu vẫn còn là bị động. 


Bản năng tính dục là một nhu cầu. Sự đòi hỏi thỏa mãn 
như cơm ăn nước uống: với tuổi thanh xuân là một nhu cầu 
cấp thiết. Trách nhiệm của người lớn là phải hướng dẫn, giáo 
dục để các em có mối quan hệ tính dục lành mạnh, chủ động. 
Ngăn ngừa hành vị tính dục thác loạn, bừa bãi; hoặc ngược 
lại tự ti, bất mãn.. dẫn đến rối loạn tính dục. Cần giúp đỡ các 
em những gì? 


Về nhân cách: Nhận thức đạo đức làm người, nhân đạo, vị 
tha.. bản chất đạo đức giới nữ, địu đàng, nhân hậu, thuỷ 
chung.. Chức năng làm mẹ, thái độ cư xử.. " 


Và nhận thúc xã hội: Sự tương giao các mối quan hệ xã 
hội, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyên lợi của giới. 


Về nhộn thức giới tính: Được hiểu biết về tình yêu, hôn 
nhân, về đời sống vợ chồng, về sức khỏe sinh sản. 


2. Biểu hiện tính dục 


Trong các mối quan hệ với bạn tình, biểu hiện tính dục là 
sự truyền thông toàn điện. Nó được phối hợp từ não bộ tới 
hành vi. Về tâm lý, đó là sự tập trung chú ý đến rung động 
và cởi mở. Về thực thể, các giác quan được huy động nhiều ít, 
từ cái nhìn đến nụ cười và ngay cả cảm giác phiến điện của 
khứu giác. Tiến tới các động tác mơn trớn, vuốt ve. Cơ thể 
được huy động theo cơ chế thần kinh - nội tiết, nhất là khi 
nhận được sự đáp ứng của phía đối phương với thông tìn 


64 


tương tự và cuối cùng là hành vi giao cấu. 
ä. Đáp ứng 

Trên biểu đổ sự đáp ứng tình dục là kết quả nghiên cứu 
của các nhà tình dục học mà những tác giả đầu tiên là bác sĩ 
W.H.Masters và Johnson (Đại học Y Washington, Mỹ). Tạm 
chia làm 4 giai đoạn: hưng phấn, khoái cảm, cực khoái và 
lắng dịu. 

œ. Giœ đoạn hung phấn (Exutement) 

Được kích thích bởi tâm, sinh lý và những cử chỉ biểu 
hiện dục tính của cả chủ quan lẫn những đáp ứng từ phía đối 
tượng. Trong đó xúc giác là quan trọng nhất. 

Là sự chuẩn bị vô thức ở cơ quan sinh dục: tuyến nhờn 
tiết địch, thành ám đạo rỉ nước, máu đồn căng các tổ chức ở 
âm hộ... 

ð.. Giai đoạn khoái cảm (Orgasrme, pÏatequ) 

Não bệ nhận được rung động từ da. Cơ quan sinh dục 
được kích thích trực tiếp, tử cung bị đẩy lên. Đáp ứng cơ thể 
là sự căng cơ toàn thân. Vú căng. Nhịp tìm, phối tăng. 


Đỏ thị là đường ngang ở: lên (trước cực khoái) hay đường 
bình nguyên (plateau) hơi nhấp nhô. 


©.. Giai đoạn cực khoái (Orgostic) 


Là sư kích thích đến cao độ của khoái cảm. Thường là các 
tản số cọ xát (frictis) phải được đều đặn liên tục, tăng dần. 
Khác với nam, cực khoái ở nữ điễn ra theo sóng hình sin có 


65 


từ 5 - 12 sóng. Vùng 2/3 ngoài âm đạo co mạnh từng cơn, đồn 
sóng và lỗ cổ tử cung hé mở. Cơ thể tăng thông số. Nhịp thở 
40 lân/phút. Nhịp tìm 110 - 180 lần/phút. Huyết áp tâm thu 
tăng 30 - 80mmHg, huyết áp tâm trương tăng 20 - 40mmHg. 
Theo nghiên cứu của G.Vasilichenko, thời gian dài nhất là 3 
phút 34 giây với 270 nhịp co vào thành âm đạo. Và theo 
W.H.Masters, cảm giác này là sự nhận cảm ấm áp từ vùng 
âm vật lan truyền ra khắp cơ thế. Cùng với sự tê mê của các 
giác quan tạo nên sự run giật vùng chậu tới toàn thân. 
S.Freud là người đầu tiên ghi nhận cực khoái từ âm vật. Cảm 
giác cực khoái là cảm giác chủ quan tùy thuộc sự cảm nhân 
của từng cá thể, 


d. Giai đoạn lắng dịu (Resolution) 


_ Tình trạng căng tình dục bị giải tỏa, sau kích thích mạnh 
từ sự rung giật để phóng tính của mô đương vật. Trạng thái 
cương phù giảm. Màu sắc, kích thước âm đạo trở lại bình 
thường. Cổ tử cung và tử cung trở về vị trí cũ sau 5 - 10 phút. 
Có thể mổ hôi toát ra và cơ thể mỏi mệt rã rời. Đồ thị là 
đường đi xuống ngắn ngủi. 


Sự thốa mãn tình đục đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm. 
Theo viện Kinsey chuyên nghiên cứu về tính dục cho biết, 
sau một năm cưới, khoảng 63⁄ chị em thấy được thỏa mãn 
tình dục. Sau 20 năm đạt 852, còn đến hơn 1⁄3 chị em 
thị...thấy ít hoặc lchông (). 


Mới đây, trong một nghiên cứu về đời sống tình dục ở giới 
lao động trí óc tại thành phố Hồ Chí Minh cúa Đại học Mỡ - 


66 


Bán công, tác giả Phạm Thanh Mỹ cho biết, chỉ có 10% hài 
lòng, 63,3% cảm thấy thỉnh thoảng mới hài lòng, 16,7% hiếm 
khi thấy và 3,3% không hề thấy thỏa mãn tí nào! 


lII. TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI 
I1. Thanh xuân 


Bản năng tính dục được ghí nhận rất sớm. Nó chịu tác 
động nhiều ít và mạnh yếu vào từng lứa tuổi. Ảnh hưởng này 
biểu hiện trên hai khía cạnh tâm lý và thể chất. Tuổi trế đáp 
ứng tình dục mạnh mẽ, tăng dẫn và cao nhất vào những tuổi 
30. Đồng thời cũng thay đổi về cường độ lẫn chất lượng. 


ø. Hồi xuân 


Một cảm giác tình dục thỏa mãn tận hưởng thường vào 
tuổi hồi xuân. Bởi về tâm lý và thể chất đã chín đủ theo thời 
gian. Một trạng thái biến động bùng dậy về ham muốn tình 
dục và sự thay đối về thể chất. Tỉnh thần sáng khoái, tươi 
trẻ. Da thịt tươi thấm lại. Cơ bắp căng chắc. Vú cương đây 
đặn. Tự nhiên thấy khao khái sự khoái lạc bản thân. Từ kinh 
nghiệm, sự thúc dục bán năng họ biết tìm kiếm để thỏa mãn. 


Các nhà sinh lý học thấy ở giai đoạn này các tuyến nội 
tiết bị kích thích mạnh gây bùng nổ nội tiết tố, như con sóng 
xô bờ, đội lên trước khi đập đờn, lăn tăn trên cát phẳng, để 
rồi sau đá lắng xuong, đi vao thời mãn kinh. 

3. Thời gian không là thước đo 

Nội tiết tố hướng dục giảm, vêu tô gây ra những răc rối 

thời kỳ tiền mãn kinh, tác động lên cơ thể. Về tâm lý, không 


67 


những thường hờn đổi, gắt gỏng mà về thể chất, luôn thấy 
rệt mỗi. Có những cơn bừng (fushing), vã mỗ hôi. Đồng thời 
bộ phận sinh đục phụ teo mỏng đần, đặc biệt âm hộ và thành 
âm đạo. Dịch tiết ít, khó khăn trong sinh hoạt tình dục, đẫn 
tới buôn chán. Ấy vậy, nhưng.. nếu giữ được sinh hoạt đều 
đặn, thì vẫn có thể sung sức, đáp ứng được mong muốn. Bởi 
tình yêu không có tuổi mà ! Ta chẳng nghe thấy Tống thống 
Taylor mãi 70 tuổi mới có con đó sao? Ta trân trọng kính nể 
trước sự lãng mạn của bác sỹ De Furnene lấy vợ khi 109 tuổi, 
sau đó sinh hai con trai thì ta phải nghiêng mình trước sự 
oanh liệt phi thường của cụ bà sau tuổi 94 (vợ cu ông Reycour 
lúc 105 tuổi) vẫn sinh hạ được 3 người con trọn vẹn. Vậy là ¬ 
cái tuổi thanh xuân đâu có quy định tuổi táa thời gian? Nó 
thuộc về mỗi cá nhân. 


Vậy mà, không ít người mất đi cá: thiê:: phú quí bán này! 
Đó là những biểu hiện tính dục hoặc %zong quar: hệ tình đục 
bất thường. Do đâu? 


4. Một số nguyên do 
ø. Xung đột nội tâm, có thể gây stresa (nong tình dục 

Có một mối bất hòa trong hôn #bân. Mật ý nghĩ xấu ức 
chế, hay nổi bực tức chế ngự.. liên tục sẽ không gây được 
rung cám bản năng tính dục. 

Sự đớn đau ly biệt, kể cả mối tình đầu tan vỡ..., mặc cảm, 
ác cầm với tình dục như bị lừa đối, cưỡng hiếp. 

Mơ tưởng thay đổi bạn tình sau đợt từng trải gây nhàm 
chán. 


68 


b. Đo thiếu hiểu biết 

Lối sống văn hóa, sự giáo dục của gia. đình ngay từ thuở 
thiếu thời, thường là khuôn mẫu cho hành vị và sự đáp ứng 
tình dục. Chẳng hạn tên giáo và tín ngưỡng nghiêm khác. 

Ảnh hưởng của lối sống xã hội như sự xung đột về quan 
niệm sống với bạn tình. Thiếu tôn trọng, tự t¡ như mặc cảm 
nhỏ con, xấu đáng, học hành thấp, nghề nghiệp yếu... 

Máu thuẫn về phương pháp thực hành tình đục, về vị trí, 
tư thế, tần số, thời gian... 
c..Ðu thương tổn thực thể 

Sức khoẻ: ốm yếu, bệnh tật, tuổi tác, rối loạn nội tiết.. 

Trục trặc bộ phận sinh dục: đị đạng bẩm sinh gây đau 
đớn sợ hãi, ít tiết dịch, viêm nhiễm đường sinh dục. Một vài 
tôn giáo có tục cắt âm vật, rạch âm vật. 

Ma túy, rượu, thuốc lá. Ngoài tác hại cho thai nhi, con cái 
về tâm thần kinh và thể chất, ma túy làm giảm và rối loan 
tính đục ở những con nghiện lâu ngày. Rượu gây giảm và rối 
loạn vào giai đoạn ức chế của cơn say túy luý. Thuốc lá gây ức 
chế thần kinh nội tiết với liều cao nicotin sau khi hút. 

Ngay cả một số thuốc điều trị: hạ huyết áp, nội tiết tế. 
cũng làm giảm ham muốn tình dục. 


¿V. DẤU HIỆU THƯỜNG THẤY 
1. Eã:th cảm (anorgasmia) 


Là sự thờ ơ, không đáp ứng tình dục trước bạn tỉnh, dù 
dùng đu biện pháp kích thích kể cả giao cấu. Bán thân nó 


69 


khóng là bệnh. Nhiền nghiên cứu cho rằng nguyễn đo 
nghiêng vẻ trạng thái tâm lý nhiều hơn và cú the đó là 
nguồn gốc dẫn đến lãnh cảm. Chẳng hạn. do xung đột nội 
tâm sâu sắc gây stress (rong tình đục: thường thây ít có 
nguyên nhân thực thể, nhưng lại gặp ở bệnh nhân đang mắc 
bệnh đái tháo đường, bệnh tuyến nội tiệt.. 


Biện pháp trị hiệu? 

Xác định, lãnh cảm nguyên đo yếu tố tâm lý, nên làm lý 
liệu pháp là biện pháp hàng đầu. Kiên trì, kết hợp đồng nha 
giữa thầy thuốc và bạn tình cùng thực hiện. Nhiều khi sự cơi 
mỡ của bạn tình là yếu tế thúc đẩy gây được cảm hứng tình 
dục. Những biện pháp gây cảm hứng tình dục không có sinh 
hoạt tình dục cũng gây được niềm tin từ nơi ngươi bénh: là 
tạo lập một phản xạ có điều kiện cho một cảm hứng tình du: 
thực thể bằng giao hợp. 

2. Hối loạn cực khoái 

Kaplan đã ghi nhận: 

40% đạt được cực khoái với kích thích âm vật. 

30% đạt vào lúc giao hoan. 

20% đạt được bằng thu dâm. 

Như vậy chỉ 104 không đạt được cực khoái mà nguyen dụ 
có thể là: 

e Bị ức chế phán xa cực khoái đo không thích sinh hoạt 
tình dục với đối tượng.. 

®e Do chưa được kích thích đầy đủ, khoái cam chì đạt tới 
giai đoạn 32. 


79 


Biện phúp trị liệu? 

Đôi khi chỉ cần giải tỏa tâm lý, nếu bị ức chế phản xạ cực 
khoái. 

Hoặc được hướng dẫn để tự tìm ra cách hưng phân và 


hành động trong sinh HIỆP bạn tình để đạt đến cực khoái 
bằng kinh nghiệm. 


3. Âm đạo bị co thắt 


Là sự co thất quá mức và sớm ở cửa âm đạo, có sự kết hợp 
của các cơ vùng xung quanh âm đạo gây cán trở sinh hoạt 
tình đục. Nguyên do có thể là: 


Ở những cô đảu đêm tân hôn, vì tâm lý lo sợ, căng thẳng, 
gây tăng nhạy cảm co thát, hoặc do nỗi sợ hãi sau lần bạo 
đâm.. 


Có nguyên đo, chị em sau lần cät tầng sinh môn. hay sửa 
sàn hội âm thẩm mỹ. Ấm ảnh hình thành sau một tác động 
đau đớn. 

Tuy nhiên, ở điều kiện tốt đẹp chị em vẫn có thể đáp ứng 
tình dục đạt đến mức cực khoái. 

Biện pháp trị liệu? 

Do yếu tế tâm lý, thường đạt được khi giải tỏa nỗi ám 
ảnh, sợ hãi. Việc giải thích, hướng dẫn để hiểu biết về cơ thể 
học, sinh dục học, sinh lý và chức phận làm mẹ là rất quan 
trọng. Trong đó sự giúp đỡ của bạn tình là thật cần thiết. 

Với người mắc chứng này, phải tự tập luyện, co cơ, tạo 
được phản xạ có ý thức . 


Có thể, nếu cần, phải can thiệp phầu thuật nhỏ, loại bỏ 
mô bọc quanh âm vật. 


BẤT THƯỜNG BẢN NĂNG 


|. ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI (HOMO-SEXUALITÉ) 
I. Một nhận thức sai lạc qui luật? 


Phương tây, đồng tính luyến ái gọi theo tiếng Pháp là 
Pédéraste, hay tiếng Ánh là Gay, cho nhừng người phái nam. 
Còn đồng tính luyến ái nữ, tiếng Anh là Lesbian và tiếng 
Pháp là Tribadisme. Nay được Việt hóa, gọi thành quen... 


Tình yêu hay bệnh hoạn? 


Quan niệm về vấn đề này thay đấi tuỳ theo thời gian, tuỳ 
tập quán xã hội, ngay cá tuỳ cách nhìn từng người. Vào Thế- 
chiến IĨ, một số nước phương tây như Pháp, Đức cấm những 
người đồng tính luyến ái không được nhập quân đội, cảnh 
sát... Họ cho đó là những kẻ bệnh hoạn, tội lỗi, bất chính.. nên 
đã bị kỳ thị, đàn áp, bỏ tù như ở thế giới Á Rập hiện nay. 
Nhưng giờ thì, có một số nước đã cho phép người đồng tính 
luyến ái lấy nhau và điều đó được ghi trong luật hôn nhân. 

Vậy đông tính luyến ái là gì? 


Là quan hệ tình dục và tình cảm giữa hai cá thể cùng giới 
(nam-nam hoặc nữ-nữ). 


Tỉ lệ này ở Pháp khoảng 1,40%, ở Mỹ 1%; có trong mọi 
tầng lớp xã hội. Thông thường số đông tính nam gấp đôi số 
đồng tính nữ. 


2. Cái nhìn từ khoa học 
Có người quan niệm đồng tính luyến ái là bệnh bẩm sinh, 


là bệnh tâm thần, bị rối loạn cấu trúc bản năng sinh dục. Từ 


72 


sai lạc nhận thức dần tới sai lạc giác quan. Người bạn tình 
trong ý thức người đồng tính luyến ái bị đảo ngược về giới 
tỉnh. Dưới giác quan ấy sự hấp dẫn và rung cảm mang tính 
đục phải là người đồng giới. 

Song nhiều kiểm tra về nhiễm sắc thể chỉ thấy thay đổi 
nhỏ về gen. Về hormon, cũng chỉ thấy có thay đổi ngưỡng 
cảm thụ nội tiết tố hướng dục vào tuổi dậy thì. 


Những điển này không chứng tổ có sự sai lạc giới tính 
thực thể. 


Một số ý kiến được các nhà tâm lý học ủng hộ, đó là 
người đồng tính luyến ái bị rối loạn nhận thức giới tính mắc 
phải khi lớn lên. Môi trường sống gồm các tác động tâm sinh 
lý, phương pháp giáo dục, xã hội, ảnh hướng của bạn bè, 
phim ảnh.. đã quyết định. 


Theo Kinsey, ở con người, tính đục có nhiều khuynh 
hướng khác nhau, ít nhiều có thiên lệch về hướng này hay 
hướng khác. Và khuynh hướng tính dục được xếp hạng từ 0 
đến 6. Đông tính luyến ái xếp hạng ô. 

3. Nhận ra bạn, nhận ra mình 

Thật khó có cách nào chứng minh ngay một người là đẳng 
tính luyến ái, kbi họ cồn mặc cảm trước dư luận xã hội và 
người thân nên cố giấu giếm khuynh hướng tình dục của 
rnaình, Nhưng, với sự say đắm một người cùng giới đến mức 
ám ảnh, và đội lúc, thể hiện cả tính đục với đối tượng ưa 


thích thì mình có thể can đảm nhận ra mình ở giới nào rồi! 


Nhiều người có hôn nhân và có sinh hoạt tình đục khác 


LE) 


giới, những vẫn ngoại tình với người đồng giới. Ai dám chắc 
họ là đồng tính luyến ái? Nhưng điều có thể là trong lối sống, 
ca việc thân ái trên giới hạn mang hình hài dục tính đối với 
người đông giới cùng với sự né tránh và tâm trạng chán 
chường trong đời sống vợ chồng; nó là chứng cớ chỉ điểm họ 
là đồng tính luyến ái, đạng lưỡng tính ái (bisexual). 


Nữ đồng tính luyến ái có hai hình thức: 


se Thường áp vào nhau như giao cấu. Họ cọ xát vào nhau 
bằng các mép âm hộ để thỏa mãn nhục đục (tribadisme). 


* Thỏa mãn nhục dục bằng lưỡi (saphisme). 
4. Trở lại mình 


Với tuyệt đại đa số, đồng tính luyến ái không là bình 
thường. Có nhiều người đã nhận ra mình và muốn từ bỏ nó. 
Song thật không dễ dàng nói điều thắng lợi. Thực tế, khoảng 
⁄4 số người đồng tính luyến ái trở về được với đời sống tình 
dục khác giới bằng nỗ lực bản thân và sự giúp đỡ của bạn bè, 
người thân, 

Để trở lạt cộng đồng? 


Bản thân là trước hết. Phải xác định được bản chất đồng 
tính luyến ái và đặt quyết tâm không mệt mỏi, cùng lòng tự 
trọng vào chính bản thân mình. Trở về với chính mình, với 
cộng đồng đang chờ đợi. Tìm ra những thói quen, những tật 
xấu mà mình mắc phải như cờ bạc, ma túy, rượu chè, thuốc 
lá.. Cũng từ bỏ luôn lối sống phiêu đãng, với phim ảnh khiêu 
đâm, thác loạn. 


Với cộng đông: Mọi người tạo niềm tin ở lối sống lành 


mạnh, tạo cơ hội, để phát huy khả năng cá nhân người đồng 
tính cùng hòa nhịp vào cuộc sống cộng đồng. 


Với Y học: Nâng đỡ tỉnh thần, đặt yêu thương và lòng tin 
vào họ. Tạo được một lòng tin vào thầy thuốc mà thầy thuốc 
chuyên khoa tâm lý là cần thiết. 


II. KHỔ DÂM (SADOMASOCHISME) 


Là hình thái tình dục chỉ được thỏa mãn sau khi chính 
mình đã “được” hành hạ đến đau đớn thể xác hoặc tình thần. 


Nếu như ở nam giới trong y văn ghi những kẻ đã có 
những hành vi tình dục tàn bạo như quận công Sade, Gille de 
Rais ở thế kỷ XV, mang chứng bệnh bạo dâm, trước khi giao, 
cấu thường có hành động đánh đập chửi bới người tình mới 
thỏa mãn nhục dục thì ở nữ chứng bệnh được biểu hiện tương 
tự là chịu nhục hình. Họ tự trói mình vào cột, vào giường...cựa 
quậy thân mình đến bầm tím chà xát bộ phận sinh dục vào 
cột vào gối.. mới thỏa mãn dục fình. Một hình thái khổ đâm. 


II. THỦ DÂM (MASTURBATION) 


1. Hành vi 


Là dùng tay kích thích bộ phận sinh dục để gây khoái 
câm dục tính. Ý nghĩa này được mở rộng ra là dùng mọi cách 
để thỏa mãn nhục đục, ngoài việc sinh hoạt tình đục với 
người khác giới. 

2. Tại sao? 

Nhiều nhà tình dục học cho rằng, một hành động nhằm 

thỏa màn nhụ cầu tình dục, có đến 90% nam và 30% nữ. 


15 


Chính họ muốn cảm thấy dễ chịu sau khoái cảm đạt được do 
thú đâm tạo ra. Có người thủ dâm cả đời; nhựng có người chỉ 
ít lần vào một thời gian nào đó. 

Là sự đồi hỏi sinh lý cấp bách ở tuổi trẻ với một thời gian 
dài chưa thể hôn nhân, để làm ăn, tu nghiệp... Là hành vi 
tính dục của những người cô đơn, ly hôn, goá bụa, tàn tật... Là 
sự giải thoát ức chế đục tình của người xa nhà, thuỷ thủ đi 
biến, bộ đội xa nhà, người du học, ngoại giao phải đảm bảo 
an toàn vì lý do tế nhị.... 
3. Quan niệm 


Còn có nhiều bàn cãi. Có người cho thú dâm, về mặt đạo 
đức là phạm vào luân lý, là trái với giáo lý tôn giáo, là hành 
vị chống đối...xã hội, là điều không thể coi là bình thường. 
Về mặt tỉnh thần, gây tác hại tâm thần kinh, loạn trí. TỪ 
tưởng tượng thủ dâm rồi sẽ mặc cảm, nhúi nhát. nhưng nó lại 
“lây lan” thành .. tập thể. Về sức khoẻ, làm cạn kiệt tính lực, 
mệt mỗi cơ thể, yếu tim.. 


Một số người khác, có quan điểm trái với ý kiến trên; 
trong đó, đa số các nhà tình dục học cho rằng, một khi càng 
hiểu biết về nó, càng thoải mái với bản thân thì cơ thể càng 
ít mặc cảm. Vì vậy, thủ dâm chỉ được coi là biểu biện sinh lý, 
không là bệnh tật. Chưa có nghiên cứu nào đưa ra ý kiến 
thuyết phục thủ đâm gây bệnh tật. 

Tuy nhiên, thủ đâm liên tục nhiều ngày (nhiều ít do quan 
niệm từng người) tới lạm đụng có thể dẫn tới rối loạn sinh lý 
đạng cương, (rõ nhất ở nam giới), thời gian hưng phấn ngắn. 
Trong quan hệ tình dục sẽ giảm hưng phấn, lâu đạt được 


76 


khoái cảm và khó tạo được cực khoái. 


Những người mắc bệnh “yếu.” đều có tiên sử thủ dâm 
nhiều.. 


Vậy mà, việc từ bỏ hình thức thủ dâm ở người thường 
xuyên thủ đâm thật không đễ dàng, nhưng cũng nhiều người 
bỏ được. 


Trên thực tế, một số đã xảy ra những xung đột trong đời 
sống vợ chồng. Về mặt xã hội, nó vẫn không được tấn thành. 


IV. THƯỢNG MÃ PHONG 
Là đột tử đang... trên bụng bạn tình(!) 


Nguyên nhân đột tử thường xảy ra sau một gắng sức quá 
mức. Cố gắng đã gây gia tăng đệt ngột áp lực trong mạch 
máu làm vỡ mạch, hôn mê sâu, tử vong nhanh. Những người 
đột tứ có tiền căn tim rnạch, tìm thấy 40% do động mạch 
vành. Và thấy ở người nghiện rượu, nghiện thuốc lá đột tứ 
tầng gấp 5 lần người bình thường. 


Còn thấy nhiều người không có tiền sử bệnh tật như trên 
mà vẫn vướng thượng mã phong, nhưng chữa nhanh khỏi, 
cuộc sống và sức khoẻ trở lại như chưa hề bị “ngã ngựa” bao 
giờ! Có thể tham khảo ý kiến sau: 


Một số nhà sinh lý học như Weber, Rosenthal và Brown 
Séquard.. cho là “Mort par Inhibition!” (chết bởi ức chế). Ở 
“người thượng mã phong” vùng đễ bị kích thích là đương vật 
và tinh hoàn. Sự khoái cảm đo tình dục tạo ra tác động lên 
hành túy gây vượt ngưỡng. Nếu có thêm một tác động nào 


¬ 
m 


nữa bổ sung kích thích vào dương vật và tính hoàn, ví dụ bị 
kẹt đau, cộng hưởng này tạo ra sự đáp ứng với quá ngưỡng 
bằng phản ứng ức chế đột ngột đồng thời các điểm (cả hưng 
phấn lẫn ức chế) hô hấp và tim, làm tim ngừng đập, phổi 
ngừng thở. 

Giúp đỡ được gì? 


Bách Nam dược thần hiệu, vào thế kỷ XIV, cụ(Tuệ Tĩnh 
viết: “.phạm phòng khi phát hiện bệnh có bạo phát, chân tay 
co quắp, hôn mê bất tỉnh, xảy ra lúc giao cấu, không trị gấp 
thì hay chết người...” 


Trong “Vệ sinh yếu nguyệt” cụ Hải Thượng Lãn Ông viết: 
“Hễ trong lúc giao hợp, người đàn ông bỗng nhiên ngừng thở, 
không tỉnh, thì nên để nằm sấp y nguyên trên bụng người 
phụ nữ mà cứu. Không lật xuống giường mà nguy. Người phụ 
nữ kịp lấy cái trâm cài đầu mà châm mạnh vào dưới xương 
cụt.” 


Theo Đông y, điểm giữa hậu môn và âm hộ là khới đầu 
hai mạch Nhâm - Đốc chi phối hoạt động hệ thống 12 kinh 
lạc, nơi luân chuyển khí huyết cơ thể. Châm vào đó là để 
thông kinh hoạt lạc, khí huyết lưu thông. 


Với Tây y, nơi đó tập trung nhiều tận cùng thần kinh tủy 
- cùng đuôi ngựa, có tác dụng kích thích hoạt động thần kinh 
trung ương -— tủy, giải tồa ức chế gây ra. 


Ngày xưa, phụ nữ ai cũng có cây trâm cài tóc, thật tế nhị 
biết bao! 


V.. VẤN ĐỀ ÁI NAM, ÁI NỮ (INTERSEXES) 
1. Gà mái hóa trống 

Người ta điện phân tỉnh dịch gà trống, tỉnh trùng di 
chuyển và hai phía, bám vào hai điện cực. Lấy tình trùng mỗi 
cực thụ tỉnh riêng cho gà mái. Chỉ có những chú gà trống 
được sinh ra từ loại tỉnh trùng bám vào cực âm, còn loại tính 
trùng từ cực dương thì ngược lại. Song lạ thay, khi gà đang 
vào thời kỳ phát dục, có đến 1⁄8 số gà mái lại gáy te te và 1/3 
số gà trống ở đàn kia thì cũng bị đổi ngược. 


Ngay đàn gà nuôi thường ngày trong gia đình, đôi khi bắt 
gặp con gà mái đột ngột biết gáy. Nhìn kỹ, thấy gà mái mọc 
thêm lông seo và như mượn mào gà trống vậy! 

Tại sao? 


Vấn đề trục trặc đặt ra ở buồng trứng gà mái. Kích dục tố 
giống cái bị mất hoặc quá ít, không đủ ức chế sự phát dục 
tỉnh nang. Vì thế tịnh nang phát dục trở lại, tiết ra dục tố 
đực. Thế là bản năng giống đực được nhát huy. 


Hiện tượng này trong sinh học gọi là chuyển hóa tính. 
Đặc tính này không chỉ có ở gà, động vật mà còn có cả ở 
người. 

2. Gái hay trai? 


Thói quen xác định giới tính khi bé chào đời bằng trực 
quan, đựa vào “chim” hoặc “bướm”. Đấy là chim cu tí tòi ra 
bằng quả ớt xinh xinh với hai quả trứng tí teo. Còn hĩm, với 
hai cánh bướm đổ rựng. Ấy vậy nhưng có khi bé sinh ra, 
vùng sinh dục chỉ thấy nhô lên một chút bé xíu, với một lỗ 
cũng nhỏ xíu luôn. Nghi ngờ, cô đỡ tìm hơi cái trứng, nếu 


79 


không có, cô phán bé gái rồi! 


RKhốn nỗi, khi tuổi dậy thì đến, sự việc mới bắt đầu đảo 
ngược. Là bé trai đấy, nhưng mang đáng điệu ỏn én con gái 
với đôi vú hơi đầy. Là gái đấy, nhưng thân hình tỏng teo, với 
bộ ngực lép kẹp và lún phún quanh mép lông tơ. 


3. Thật bay giả? 
Có hai loại, ái nam ái nữ thật và ái nam ái nữ giả. 
œ_ Ái nam úi nữ thật (True hermaphroditism) 


Trong cơ thể có buồng trứng và cả tỉnh hoàn hoặc một 
tuyến sinh dục có cả tổ chức buồng trứng-tỉnh hoàn 
(Ovutestis). Thực ra loại này rất hiếm, chỉ dăm ba trăm 
người trên thế giới này, vậy mà trong y văn ghi có một 
trường hợp có con.. 


Về kiểu gène: có tới 70% gặp nhiễm sắc đổ 46,XX và tiếp 
là nhiễm sắc đồ hình khẩm 46,XY/46,XX; 46,XX/47,XXY, 
45,XO/46,XY.. Bằng phương pháp cộng hưởng nhiễm sắc thể 
(HRC) thấy sự chuyển đổi (hoặc chuyển chỗ) của vùng xác 
định giới tính Y trên nhiễm sắc thể X. 


Vẻ kiểu hình, tổ chức nào trội hơn thì khi sinh ra mang 
giới ấy. 

b. Nam giả nữ (ái nam ái nữ giả hiểu nam, maÌe 
pseudohermaphroditiam) 

Nguyên nhân sinh ra có rất nhiều như: do tiết 
gonadotropin bất thường, rối loạn tổng hợp Testosteron, kém 
nhạy cảm với Androgen, thiểu năng tuyến sinh đục có tính 
chất gia đình, tốn thương nhiễm sắc thể Y, rối loạn biệt hóa 


80 


cơ quan sinh dục bào thai... 


Kiểu hình chủ yếu là nam, bộ phận sinh dục ngoài đị 
đạng, lạc chỗ và mang thêm cơ quan sinh dục nữ như tử cung, 
vòi trứng, âm đạo. Hoặc là nữ có tỉnh hoàn, nhiều lông, 
không có tử cung, vòi trứng. 


Nam giả nữ, nhiễm sắc đồ 46XY, do thiếu men 5œ- 
reductase, hình dáng trai, đương vật và tỉnh hoàn ở gúc trên 
hai môi lớn. Đã chuyến giới sang nữ theo nguyện vọng. 


c. Nữ giả nam (ái nam đi nữ giá kiểu nữ, Female 
pseudohermaphroditism) 

Nguyên nhân : Quá sản thượng thận bẩm sinh do thiếu 
một số men, tăng ACTH, DHEA, cường vỏ thượng thận, mẹ 
sử đụng nhiều thuốc Androgen hoặc Progestin. 

Kiểu gen nhiễm sắc đề 46,X%X. 

Cơ thể có tuyến sinh đục nữ, có buồng trứng nhưng bộ 
phân sinh dục ngoài bị nam tính hóa. Nếu do cường vỏ 
thượng thận (hội chứng Cushing) sẽ béo bệu, lông như nam 
giới, rối loạn kinh nguyệt, trứng cá, mặt dày(plethoric face)... 

Nữ giả nam. Nhiễm sác đỗ 46, XX_ Bộ phận sinh dục 
ngoài ở bé gái 4 tuổi do u lành tính vỗ thượng thận. Sau bóc 
bỏ u, 14 tuổi đậy thì. Năm 16 tuổi có kinh nguyệt, cắt bó 
dương vật giả. Năm 2ð tuổi lấy chồng, sinh một trai. 
dđ. Hướng trị liệu 

Với y học hiện đại việc thay đổi giới tính bằng phẫu thuật 
không quá khó. Nhưng nó phụ thuộc vào yêu cầu cá nhân 
người bệnh và đựa trên hình thái thực thể. 


81 


BỆNH ĐƯỜNG SINH DỤC 


BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 


I. HIV/AIDS 
I. HIV 

Là virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch không hồi 
phục (mắc phải) ở người. Trong cơ thể, nó xâm nhập vào tế 
bào, sao chép để có HIV khác. Phá húy tế bào Lympho T4 và 
cả tế bào có thẩm quyền miễn dịch gây giảm miễn địch tế 
bào. 


Thời gian từ 3-6 tháng tiếp theo, tuy không có biểu hiện 
sinh học nhưng khả răng truyền bệnh vẫn cao (giai đoạn cửa 
sổ); xét nghiệm phát hiện nhiễm bệnh còn khó khăn. 


2. AIDS (SUDA) 


Thời gian chuyển HIV sang AIDS từ 2-10 năm hoặc lâu 
hơn tùy vào trị liệu và chăm sóc. Và ATDS chính là thời kỳ 
cuối của HIV. Cơ thể phát bệnh với hàng loạt các bệnh 
nhiễm trùng cơ hội và u. 


3. Đường lây truyền 
Có ba đường: 
* Sinh hoạt tình đục: không được bảo vệ bằng bao cao su. 


* Đường máu: truyền máu hay tiếp xúc với máu như tiêm 
chích, săm da, mảnh ghép.. đã bị nhiễm HỊV. 


82 


* Mẹ truyền sang con: ngay khi mang thai hay sau sinh. 
Tỉ lệ 25-30% (tài liệu Việt Nam) và 2,5-3% (tài liệu Tô chức Ÿ 
tế Thế giới tây Thái Bình Dương). 

4. Xét nghiệm chẩn đoán HTV 

- Test ELISA tìm kháng thể kháng HTIV. Độ nhậy 98%. 

- Miễn dịch điện đi Western Blot khẳng định HIV. 

- Phát hiện kháng nguyên HIV (áp dụng xét nghiệm 
người hiến máu). 

Ngoài ra còn: kỹ thuật RIPA, miễn dịch huỳnh quang...; ở 
ta chưa dùng. 

Đánh giá kết quả, nếu: 

HIV(+), chứng tổ máu đã có kháng thể kháng HIV nghĩa 
là cơ thể đã mang HIV. Nhưng ở trẻ mới sinh ra, dù không 
nhiễm, nhưng do mẹ có kháng thể truyền sang. Muến biết bé 
mắc hay không phải chờ đến 6-12 tháng tuổi xét nghiệm mới 
biết. 

HIVC), là không tìm thấy kháng thể kháng HIV trong 
máu. Vậy sẽ có hai khả năng: 

- Cơ thể không nhiễm. 

- Hoặc còn trong giai đoạn “cửa sổ”. 

5, Điều trị 
Chưa tìm ra thuốc đặc trị. 
e Nhựng dựa trên nguyên lý ức chế men Transcritase 
mnverse, chống lại sinh sản và lan tỏa của HIV, hiện có 
những thuốc sau AZT (Azidothymidine), Indinaviừr, 
Lavumidim.. Thực ra thuốc giúp kéo dài sự sống vì chỉ làm 
AIDS chậm phát triển. Thuốc được dùng ở Âu - Mỹ, phải 


83 


nống quanh năm và quá đắt tiên. 


s® Thuốc Cycloferon 12,5%-1ml. Hoạt chất chính Acridon 
acid acetic 0,125g và N-Methyl Glutamin 0,0963g. Thuốc của 
Nga, theo quảng cáo có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của 
virus. Hiện có ở Việt Nam. 


« Ngoài ra, còn có thuốc phục hỏi hệ thống chức năng miễn 
dịch : Tnterferon, Interleukin-2. 
II. BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 


Có ba hội chứng đặc thù của bệnh lây qua đường tình dục. 
Dựa vào các triệu chứng điển hình này có thể tự nhận biết 
vàphân biệt được bệnh của mình . 


1, Hội chứng đau vùng bụng dưới 


œ. Điều biện cân 


— Có đau bụng dưới (sau khi) 
~ Có sinh hoạt bạn tình. 


b. Dấu hiệu bắt gặp 


Nếu : 
Không kinh#*rễ kinh (hoặc) 
Mới sinh/hư thai (hoặc) 
Bụng cứng sờ đau (hoặc) 
Xuất huyết âm đạo. 


Nếu có: 
Ngây sốt⁄sốt nhẹ. 

| khí hư. 

| Đau lúc khám âm đạo. 


c. Hướng xử lý 


Điều trị: Lạu và Chlamydia. 


Đi khám bệnh tại 
cơ sở y tế phụ sản. Đỡ, thì trị tiệp. Sau 3 ngày 


không đỡ. đi viện. 


84 


2. Hội chứng tiết địch âm đạo 


- Có khí hư ° 
~ Có sinh hoạt bạn tình. 


b. Dấu hiệu bắt gặp 


a. Điều biện cân 


Nếu có: . Nếu có loét. 
Đau/trằn bụng dưới, âm đạo. 
Dịch tiết vàng xanh quánh hôi. 


Bạn tình có nguy cơ/đã mác. 


Điều trị theo sơ đổ 
loét sinh dục. 


ce. Hướng +ử lý 
Hãy: 
- Trị viêm cố tử cưng, âm đạo 
„Thay đổi hành vị 
~ Giáo dục —Dùng bao cao su 
Giúp và trị bệnh bạn tình. 


- Phân biệt với —®> 
Nếu viêm Cổ TC đo Viêm âm dạo thường đo 
Láậu /Chlam+ydia: 
Dịch tiết âm đạo ít 
Ngưa ngứa, tiểu khó 
Trần nặng âm đạo 
Cần điều trị bạn tình. 


_Ý 


(tràng roi, nấm, 0ì khuẩn): 

Dịch tiết âm đạo nhiều 

Xanh bọt (trùng roi), xám dính 
(vì khuẩn), trắng, bột (nấm) 


Mùi hôi (trùng roi), cá ươn (vi 
khuẩn), không mùi (nấm). 
Ngứa ít (trùng roi), nhiều (nấm) 


Điều trị: Đi khám bệnh 
- Lậu (sớm): Trobiein, eftriaxmm. tại cơ sở 
-Chlamvdia: bằng Doxycvclin. y kÊ phụ sản 


hoặc Azithromyenn. 


2. Hội chứng loét sinh dục 


Loét là đâu hiệu đặc thù của bệnh lây qua đường tình dục. 
Hiện hay gặp bệnh Giang mat, Hạ cam mềm và Herpès. 


Giang mai do xoắn khuẩn hình may-xo, tên khoa học là 
Treponema Pallhidum, 


Hạ cam mềm do trực khuẩn Hemophilus Ducreyi. 
Hernès do siêu vị có tên Herpès hominis, Herpès simplex. 


a. Điều kiện cần 


— Có lở loét vùng sinh dục 
— Có sinh hoạt bạn tình. 


Dấu hiệu bắt gặp 


Giang mai : Hạ cam môềm 
Vất chợt nông, bờ 
nhẫn nền đả cứng. 
Kèm hạch bẹn hoặc 
đào ban, đát, sẩn. 

Xét nghiệm máu (tìm 
giang mai kín). 


Mernès. 
Mụn loét sâu, mềm 
giữa 2 mép lớn, nhỏ. 
Bờ nham nhỏ xám, 
bẩn. 

Cá 50% hạch bẹn, 
đau. 


Mụn rộp nước lï ti 
từng đám. 

Ri dịch quánh. 

Rát đau. 


e. Hướng xử lý 


Benzathin 2,4mIU || Azithromyein 1g 
3 mũƯ 3 tuần uống liều duy nhất. 
hoặc Doxycyclin, Hoặc Floxacin. 

Erythromycin. 


Thuốc uống: 


Acyclovir 200mg 
5 viên trong ð - 7 ngày. 


86 


III. NGUY CƠ GIÁ TĂNG LÂY NHIỄM 
1. Những yếu tế nguy cơ cao 
Yếu tố sinh học: Tuổi đưới 30. Chưa lập gia đình. 


Hành vị : Có hơn một bạn tình. Bạn tình mới trong 3 
tháng gần đây. Đồng tính luyến ái. Nghiện bìa rượu, ma túy... 
Không bảo vệ bằng bao cao su... 


Bệnh lây qua đường tình dục tạo ra những thương tổn 
viêm loét mở cửa cho HIV. Ngược lại, HIV làm giấm sức đề 
kháng, tạo cơ hội cho vì khuẩn phát triển nhanh. 


2. Những biến chứng thường gặp 


œ. Đau bụng mãn đo viêm hố chậu gồm viêm dính tử cung, 
vòi trứng, abcès tuyến Bartholin.. là đấu hiện biết sớm nhất. 


b. Nếu không được chữa trị tích cực sẽ gây vô sinh cao (Bố — 
B5%). Gây thai ngoài tử cung, thai lưu, chết sinh. 


e. Trê sơ sinh viêm mắt (5%), từ đó đã mù (1-6%). 
3. Phòng chống 


Dựa trên các yếu tố nguy cơ, đường lây truyễn, ý thức bảo 
vệ. thì việc phòng tránh cơ bản là một vợ, một chồng. 


Bao cao su là biện pháp hữu hiệu nhất tránh được nguy 
cơ, 


87 


O_ ME k kẺS¿A 4Á KẾ 
lế‹ xex‹ K8 XI: SE GWNRGESiESmNG để ni 


_—__—— 


( : 
| YÊU CẦU Í ị 


Vì an toàn tình dục, hãy dùng bao cao su Í 
VIÊM NHIỄM SINH DỤC NGOÀI 


1. VÀI NÉT Ở BỘ PHẬN SINH DỤC NGOÀI 
1. Thời con gái trỉnh nguyên 
Là vùng luôn được coi là sạch sẽ. Cùng với ý thức vệ sinh 


cao, ở đó, nhờ có vi khuấn cộng sinh ky khí Doderlein chế hóa 


8ể 


glycogen tạo ra môi trường acid ấn định với độ pH+= 4 - 4,5; đủ 
khả năng ức chế (tiêu diệt) cá bảy vi khuẩn có hại như các 
cầu khuẩn, lactobacolus.... 
2. Thời con gái đi qua 

Trong thực hành và xúc cảm, người ta quên đi hay ít chú 
ý bảo vệ nên hầu hết nó không còn như xưa nữa. Một khi các 
lọai vi trùng như Hemophilus, Trichomonas.. ô ạt xâm nhập 
phá vỡ thế cộng sinh thì việc viêm nhiễm là điểu rất đễ xáy 
ra. 

Cấu trúc âm hộ - âm đạo chủ yếu là da, niêm mạc và 
tuyến, nên chủ yếu bệnh của đa, niêm mạc và tuyến. Bệnh 
hầu hết do tình dục và sinh đẻ. Rệnh âm hộ thường ải đôi với 
bệnh lý âm ao vì vậy bệnh âm hậ-âm đạo như bệnh chung. 


I. BỆNH NHIỄM KHUẨNH 


1. Viêm âr+ đạo đo Bacterial vaginosis 


Chủ yếu vi khuẩn Gardnerella vaginalis phát triển khi 
pH > 4,5 cùng với vi khuẩn yếm khí khác tạo ra viêm âm đạo 
không đặc thù. Thấy: 


« Nhiều khí hư, thành lớp mỏng như được phết vào thành 
âm đạo, xára trắng đỏng nhất như kem. 


« Mùi cá ươn. Nếu nhỏ vài giọt KOH 10% vào khí hư, mùi 
tanh tưởi bốc lên thật khó chịu. 


7T rị liệu: Thuốc Metronidazol 750mg x 7 ngày (hoặc 
Amox). 


Phòng bệnh: Vệ siah sạch sẽ. Cần thiết, điều trị bạn tình 


89 


khi phụ nữ hay tái phát. 
9. Do trùng roi (Trichomonas Vaginalis) 


Là ký sinh trùng lông mao (hình quá roi, bầu dục) thích 
hợp với pH = 5,9 - 6,8. Sống di động. Gây bệnh với dấu hiệu: 


e Khí hư, địch trong, với bọt nổi cợn. Màu vàng hay hơi 
xanh. Mùi thối. 


e Cảm giác nóng rát âm đạo. Ngứa ít. Đau khi sinh hoạt 
tình dục. 


Trị hiệu: 

Metronidazol uống, đặt, trong 7 ngày. 
Phàng bệnh: 

Nên trị đợt 2 sau 2-8 tuần. 


Khi dùng thuốc, không uống rượu, bia, không sinh hoạt 
tình đục. Không dùng thuốc cho người mang thai 3 tháng đầu 
và cuối. 


Điều trị cả bạn tình, dù không có triệu chứng. 
Lây qua bồn tắm, khăn tay ướt, và cho trẻ khi sinh. 
8. Do nấm Candida Albicans 
Là loại nấm men sống cơ hội, đồn sinh với vi khuẩn ở 
hốc tự nhiên, ống tiêu hóa. Thích hợp với pH < 5ð. Gây nên 
triệu chứng điển hình: 
e Ngứa đến bông rát, phái gãi nên xây xước, phù nể. 
ø« Khí hư váng sữa, dính, bột như cặn nước vo gạo. 
e© Có khi tiểu khó. Đau khi sinh hoạt tình dục. 


90 


Trị Hệu: 
Thuốc nông : Nystatin hoặc Spural. TPlteonazol. 
Đặt âm đạo : Clotrimazol, Terwvnim.. 


Rửa âm bộ : Bột Nablca + muối An. môi thứ một muỗng 
nho pha vào một lít nước, rưa hãng ngay. 


Xoa, bôi : Glycerin borate hoặc thuộc tỉm Gentian 0,5%, 
Phòng bệnh: 


Điều trị nấm thường đai đẳng. Quản, áo âm ướt, bụi bậm 
là điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.. 


Ít lây qua đường tình dục, nhưng sinh hoạt kiểu đồng tính 
luyến ái qua hậu môn, rất đễ lây sang âm đạo. Cần thiết, trị 
nấm đường tiêu hóa và cho cả bạn tình 


Không dùng Clotrimazol trị nấm ở 3 tháng đầu mang 
thai. 


Trẻ nhù nhi đễ bị tưa lưỡi (nấm miệng), trị nấm cả mẹ 
lần con. 


4. Viêm âm hộ đo tạp khuẩn và ở người già 


Người già có cảm giác ngứa rát, nhất là sau sinh hoạt 
tình dục cố gắng, đễ xây xước vì âm hộ, âm đạo teo mồng, 
thiếu nội tiết tố. Vi khuẩn xâm nhập. tạo một triệu chứng 
khòng đặc hiệu, có thể đau, sưng nề, chảy mù... 


Trị liệu: 
TDùng kháng sinh thích hợp. Bôi mỡ Estrogen tại chỗ. 
Phòng bệnh : 

+Ö Uống Vitamin E 4001U, kết hợp Vitamin C 500mg, đầu 


91 


cá (vitamin AD) mỗi thứ một viên hàng ngày, nhằm chống xơ 
teo âm hộ, âm đạo. 


« Cùng với bể sung Estrogen (uống hoặc đật). 


øe Bôi trơn khi ainh hoạt tình dục bằng vaselin, pommade. 


IÍ. CHẢY MÁU BẤT THƯỜNG Ở ĐƯỜNG SINH DỤC 
1. Chãy máu có nguyên nhân từ tử cung 
œ. Nguyên nhân cơ năng 


Là trường hợp máu chảy năm ngoài hành kinh, không 
mang đặc tính máu kinh. Có thể do nội mạc tử cung tăng „ 
sinh tróc không đều, hoặc họai tử mà nguyên nhân cường nội 
tiết tố sinh dục do tổn tại hòang thể. (hội chứng Halban). 


Hoặc đặt vòng tránh thai, hoặc lúc mang thai. 
b. Đo bệnh tật ˆ 


U xơ dưới niêm mạc, polyp, lạc nội mạc tử cung. Ở người 
rãn kinh do teo hoặc rnột nguyên nhân ác tính (ung thư. 


2. Chảy máu từ âm hộ, ám đạo, do tổn thương rách, sùi 
mông gà, lộ tuyến cổ tử cung, tăng sinh lành tích.. Hoặc rối 
loan về máu với nhiều nguyên nhân khác nhau. 


3. Hướng trị liệu 
a Báo cho bác sĩ cảm máu ngay bằng mọi cách, tránh mất 
máu cấp gầy nguy hại tới tính mạng người bệnh. 


se Sau đó tìm nguyên nhân frị bệnh kịp thời. Thông bếo 
bệnh về máu với bác sĩ, yiếu có. 


92 


IV. SA TỬ CUNG 
1. Lý do đi khám 

Ở chị em sich đẻ nhiễu hay đang tuổi mân kinh, bỗng 
cảm thấy nằng nặng ở âm hộ. Đôi khi sờ được một cục hay cố 
rặn, thấy thập thò ở cửa mình. Đồng thời một cảm giác tiểu 
khó tăng dân, rồi tiếp thec, lúc nào đó không tiểu chủ động 
được. : 

Vì sao oậy? Vì các hệ thống cơ nâng đỡ cùng hệ thống dây 
chằng để treo và định hướng bộ phận sinh dục bị yếu đi, đdãn 
ra không co rút lại được. Có rất nhiều lý do gây ra phiển toái 
này: 

«ÖỔ Rách tầng sinh môn khâng hồi phục khi rặn để không 
đúng cách, thủ thuật sinh kzông đúng kỹ thuật.. 

e© Luôn luôn gây tăng áp lực ổ bụng như nịt bụng làm bé eo, 
ho nhiều, táo bón rặn cố, lao động nặng.. 

e Thoái hóa cơ, xơ eo sinh dục ở tuổi già. Hoặc có thể do 
cấu trúc khác thường ở sàn chậu. 


3, Hậu quả 
s Đau lưng, bụng đưới khi sinli hoat tình dục và cả khi tiểu. 


ọ 


Tiểu khó, tiểu dắt. Lâu ngày, nhiễm trùng loét sinh dục. 


° 


Rối loạn tiêu hóa: tiêu khó, tiêu bón. 
4. Phân lọai 

3a độ I: Cổ tử cụng nằm trong âm đạo. 
8a độ II: Cổ tử cung tới cửa âm hộ. 


Sa độ III: Cổ tử cung sa hẳn ra ngoài. 


93 


4. Phòng tránh 


« Tránh những nguyên nhân nguy cơ làm yếu hệ thống 
náng đỡ tử cung. 


e Chú ý tới nguyên nhân do đẻ. Vì thế nên tìm hiểu kiến 
thức sinh để để gìn giữ bảo vệ tầng sinh môn. 

s Chống xơ teo bộ phận sinh dục bằng thuốc uống, đặt như 
bstrogen, vitamin E... 


THƯƠNG TỔN Ở CỔ TỬ CUNG 


I._ VÀI NÉT VỀ CỔ TỬ CUNG 


1. Cổ tử cung (Col de ỷuterus) như cái miệng hũ úp ngược, 
tiếp nối vào âm đạo. Lỗ ống cổ như một cái kênh nối âm đạo- 
tử cung, mà ở đó niêm mạc tiếp giáp hai lọai biểu mô bì 
tuyến (giống nội mạc tử cung) và biếu mô bì lát (giống niêm 
mạc âm đạo). Có những tế bào dự trữ sẵn sàng tái tạo lại tổn 
thương. 


Hình ảnh lễ cổ tử cung phản ánh khá đầy đủ những tổn 
thương mà nó gặp phải như đãn nở, rạn rách, đụng dập. 
Chẳng hạn, lỗ thành vạth ngang, một đấu ấn sau sinh nở, đã 
xóa đi chấm tròn thời con gái (hình đưới. Nó cũng phản ảnh 
sự thay đôi mô cổ tử cung với tác động của nội tiết tố, virus 
và cả cơ học như sinh hoạt tình đục... 


%. Thay đổi ở cổ tứ cung chủ yếu vùng giáp ranh này. Nó gây 
ảnh hưởng xấu tới sinh đẻ, vô sinh, rối loạn kính nguyệt... 
nặng hơn, là nghịch sản (cervical dysplasia), tạo tế bào ác 


"94 


tân sinh mô, một dạng tiền ung thư. 


II. NHỮNG TỔN THƯƠNG LÀNH TÍNH 
1. Nhiễm trùng 
Thường lây lan từ âm đạo và xử lý như trị các bệnh 
nhiễm khuẩn âm đạo. 
2. Polyp cổ tử cựng 


Là những mô thịt thừa (u) có cuống mọc từ ống cổ tử cung 
lồi ra, to bằng hạt gạo, hạt ngô hay hơn, màu hồng xậm. 
Phát hiện được thường ngẫu nhiên . 


Nguyên nhân bởi tế bào tuyến tăng sinh quá mức mà 
thành. 


Lâu ngày gây loét. Dễ chảy máu trong sinh hoạt tình dục. 
Xử ly: Xoắn đứt. Đốt. Nạo, nếu nghi ngờ sinh ác. 
3. Lạc tuyến nội mạc ở cổ tử cung 


Những nốt xanh, tím có khi đen rải rác trên vùng sẹo của 
cổ tử cung. 


Nguyên do: tế bào tuyến của nội mạc tử cung phát triển 
lạc chỗ. 


Xứ lý: Đốt nhiệt, đết lạnh hoặc đốt tia laser. 
4. Nang Naboth 


Là những nang phình căng trên mặt cổ tử cung, tựa như 


95 


nốt phỏng, to bằng hạt gạo, hạt đậu trắng đục hay vàng nhạt 
không bắt màu Laigol (lode), 


Nguyên do biểu mô lát phát triển trùm lên biểu mô tuyến. 
Chất dịch do biểu mô tuyến tiết ra không thoát ra ngoài được 
nên đẩy phình lên thành nang... 


Xử lý: Choc thoát dịch, hoặc đốt. 
5. Viêm lộ tuyến cổ tử cung 
a. Lộ tuyến cổ tử cung, một trạng thái sinh lý 


Nguyên do này bắt nguồn từ lớp tế bào biểu mô lát (âm 
đạo) chuyểr: tiếp tế bào biểu mô tuyến (tử cùng). Các tế bào 
dự trữ biểu mô tuyến lan trên mặt biểu mô lát chuyển sẵn 
(metaplasia) ra lỗ ngoài của cố tử cung mà ta nhìn thấy một 
vùng đỏ quanh lỗ cổ tử cung. 


Gặp ở chị em đang tuổi hoạt động tình dục. Luôn thay đổi 
độ pH và cường Estrogen. Không gặp ở tuổi đậy thì và mãn 
kinh. 


b. Viêm lộ tuyến cổ tử cung 


Là tình trạng lỗ ngoài cổ tử cung bị viêm nhiễm màu đô 
rực, tạo thành nhú tròn chồng lên nhau, phát hiện đễ thấy 
khi soi. Hình ảnh chùm nho kh: quệt acid acetic 22%. 


Chị em thấy tiết dịch nhiều, hôi, đôi khi có máu chảy hay 
hạch viêm. 


Xử lý: Đặt thuốc. Đốt nhiệt, đốt lạnh hoặc laser. 


Wi. NGHỊCH SẲN CỔ TỬ CUNG 
1. Sự hình thành tân sính biểu rô 


Nhằm tái tạo lại thương tổn ở cố tử cung, tế bào dự trữ ở 


96 


vùng giáp ranh biến thành biểu mô bì lát hoặc biểu mô bì 
trụ. Quá trình tái tạo (có thể do tác động bởi virus, thuốc lá..) 
có sự tăng sinh bất thường, gọi là nghịch sản cổ tử cung. Tổn 
thương nghịch sản có thể hóa ác, gọi là tân sinh trong biểu 
mô (Cervical Intraepithelial Neoplasia-CIN) Tùy theo 
nghịch sản nặng hay nhẹ mà sinh ung thự sớm hay muộn . 
Sớm có thể sau 1 năm, miộn, sau ð-6 năm, 


2. Những yếu tố nguy cơ 
a. Phụ nữ trẻ tuổi sinh hoạt tình dục sớm 


Chỉ số CIN ở phụ nữ giao hợp lần đầu tuổi đưới 20 gấp 
'9,55 lần so với tuổi trên 21 (¿heo Horris Brinton 1980). 


b. Phụ nữ sinh hoạt tình dục ới nhiều người 
Từ 3-5 người khác nhau chỉ số C]N tăng gấp 8 lần. 


Chồng sinh hoạt với hơn 15 phụ nữ thì vợ sẽ có chỉ số 
CIN gấp 8 lần (theo Xeessler 1976). 


c. Do nhiễm tirua 


Nhiều nghiên cứu cho thấy sự có mặt của HPV (Human 
Papilloma Virus) type 16 là 90-100% có ở ưng thư cổ tử cung. 
Còn thấy Herpès simplÌex virus type II (WSV) và HIV. 


d. Do thuốc lá 


Hút hoặc nhiễm khói thuốc là đáng kế. Một yếu tố thuận 
_ lợi cần quan tâm đo thiếu vitamin A, acid Folic (vitamin B9) 
có trong thực phẩm. 


3. Tìm chỉ số CHN 


œa. Tầm soát CIN bằng phương pháp Pap'smear (phết mỏng 
cổ tử cung). Chính xác 95% tìm ung thư do HPV (Hội nghị ˆ 


97 


_Purogine 2000, Paris). Được đặt ra cho người sình hoạt tình 
đục sớm lần đầu, sau đó một lần/năm cho tới 35 tuổi. Nếu kết 
quả âm (-) thì tiếp đó 5 năm/lần tới 60 tuổi. 

ð.. Soi và sinh thiết nếu nghỉ ngờ Paps smear bất thường. 
4. Phòng chống 

Nghịch sản cổ tử cung coi như thương tổn tiên ung thư. Vì 
thế cần được tham gia tâm soát, phát hiện sớm điều trị sẽ 
rất hữu hiệu. 

CIN I : nghịch sản nhẹ. Đốt nhiệt, đốt lạnh, hoặc đốt 
bằng laser cũng có thể nghịch sản tự mất. 

CIN II : nghịch sản vừa. Đốt. Có thể khoét chóp, nếu 
nghịch sản lan vào cổ trong. 


CIN II: nghịch sản nặng. Khoét chóp. Hoặc cắt bỏ tử 
cùng. Theo đõi chặt chẽ theo từng 3, 6 hoặc 9 tháng cho suốt 
ð năm, 


' T23 * m sỆ 

h ti 2n, xi Le) v š 
0k O c6 So) DÝ 

2 C7A 0L 10X LÊ) 


Khái quát độ tân sinh biểu mô tử cung 


98 


UNG THƯ CỔ TỬ CƯNG 


I. YẾU TỔ NGUY CƠ 


Là loại ung thư chiếm tỉ lệ cao ở phụ nữ trong các nước 
chậm phát triển. Ở nước ta, miễn Nam có tỉ lệ 52% và ở 
miền Bắc 32% trong các loại ung thư ở nữ. Tỉ lệ tử vong cao, 
ở Pháp mỗi năm có tới 1.600 ca và ở Mỹ có 4.400 ca. 


Tuổi nguy cơ cao nhất 45-50, chiếm 50,4%. Tuy nhiên vẫn 
thấy ở tuổi đưới 21. 


Vếu tố thuận lợi được nhắc đến, như trong nguy cơ gây 
nghịch sản cổ tử cung. Đặc biệt gần đây sự quan tâm được 
tập trung vào virus mà điển hình là HPV. Tổn thương do 
HPV là những nhú sùi, chứa tế bào rỗng, bào tương thoái 
hóa, các nhân quái, đa nhân. Tại hội nghị thứ 35 Ủng thư 
học lâm sàng Mỹ (8-1999) và hội nghị Eurogine 2000, Paris, 
đã xác nhận HPV có 90 - 100% trên khối ung thư cổ tử cung. 


Tế bào rỗng do nhiễm HPV 


99 


Ở nước ta, ung thư cổ tử cung rất cao gặp ở bộ đội, thanh 
niên xung phong..nhiễm chất độc da cam do Mỹ rải. 


Một số nước phát triển khác, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự 
di dân vào thành thị với đời sống thiếu thốn, cung bậc văn 
hóa bị hạ thấp làm tăng tỉ lệ này tới 2,5%. 
IÌ. CHẨN ĐOÁN 
1. Dấu hiệu chị em thấy 


Thời gian đầu sự cẩm nhận dấu hiệu ung thư rất nghèo 
nàn. Chỉ khi tế bào tân sinh mô thực sự là tế bào ung thư thì 
các triệu chứng xuất hiện, song cũng dễ nhầm với bệnh cảnh 
khác. Tuy vậy cần chú ý các đấu hiệu: 


e Chảy máu âm đạo tự nhiên sau một công việc nặng, sau 
sinh hoạt tình dục hay sau táo bón. 


« Dịch âm đạo nhiều, có lẫn máu, lờ lờ máu cá, mùi hôi. 


ø Xuất biện muộn: dấu hiệu đau lưng ê ẩm, lan xuống cả 
mông đùi không dứt. Bí tiểu tiện khi ưng thư lan rộng. 


2. Nhận biết qua cận lâm sàng 


Binh thiết cổ tử cung, chẩn đoán dựa trên vì thể là chắc 
chấn hơn cả. 


Hình ảnh ung thư tế bào gai chiếm 90 —- 95%. Còn lại 
5 - 10% là ung thư tế bào tuyến dưới dạng nhủ, polyp, sùi, 
loét. Tiên lượng xấu hơn ung thư tế bào gai. 
NI. DIỄN BIẾN VÀ TIÊN LƯỢNG 


Theo Fédáraion InterngHondie de Gvynecologte sỉ d' 
Obst6trique (FTIGO). 


100 


Giai đoạn Tình trạng É xâm lấn Di căn tới hạch | Sống 5 năm 


Tụ Tế bào ác của tế bào bong 100% 
T.in-situ : 
T; K lan tại cổ tử cung 15% 80% 
Tịy Lan ở 1/3 trên âm đạo 30% 50% 


Tm:  |Tới 1⁄3 dưới âm đạo, sang 
bụng. Đáy TC dính chắc 60% đb% 


Tạy  |Lan tới âm hộ, ổ bụng xa 0-5% 


IV. PHÒNG CHỐNG 
1. Trị liệu 

Ở người trẻ, chưa con, phát hiện sớm Tọ, có thể khoét 
chóp, cắt đoan cổ tử cung. 


Nếu đã có con, lớn tuổi, (Tp có khi cắt bỏ tử cung.. Tiên 
lượng khả quan. Sau đó được theo đõi định kỳ chặt chẽ. 


Tụ, kết hợp xạ trị với phẫu thuật, đặt radium tử cung-âm 
đạo. Theo dõi chặt chẽ định kỳ, chụp X quang thận, niệu 
quản..siên âm, làm tế bào âm đạo. 


Tm, Tịv : Tia xạ. 
2. Phòng bệnh 


Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh thân thế, sinh đục và kế 
họach hóa gia đình. 


Chữa tất cả các bệnh có liên quan tới cỗ tử cung như 
polyp, viêm... Nghị ngờ loạn sản, cắt bỏ. 


101 


Mỗi chị em khám định kỳ sức khỏe và phụ khoa hàng 
năm. Từ 30 tuổi trở lên, đều được kiếm tra tế bào âm đạo-cổ 
tử cung hàng năm. 


Trong ăn uống hàng ngày, lập chế độ ăn uống lành mạnh. 
Thật vậy, đó là bữa ăn giảm mỡ, thịt, nhiều rau xanh hoa 
quả. Tăng cường vitamin và vi khoáng. Ở Ý, năm 1988 có 
cuộc vận động áp dụng ăn nhiều ñ-caroten và thấy tỉ lệ 
nghịch với nguy cơ ung thư cố tử cung. 


Bác sĩ Charles Butter Worth Mrodszy (Đại học Tổng hợp 
Alamaby, Birmingham) nghiên cứu 464 phụ nữ bị virus thấy 
acid folic trong máu giảm 5 lần và có xu hướng biến đổi 
không bình thường gây ung thư cổ tử cung. Nếu được bổ xung 
a. folic có trong rau quả sẽ có khả năng kháng nhiễm virus 
80%, 


Viện Ủng thư Quốc gia Mỹ công bố ăn cà chua hàng ngày 
có tác dụng giảm, ung thư miệng, vú, cổ tử cung.. Ăn 1 
quả/ngày sẽ giảm 50% so với ăn 3 quảhtuân. Cà chua chứa 
vitamin A,C, lyeopen có khả năng báo vệ tế bào, chống lại 
các chất gây ung thư. 

Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra rằng đậu nành có tác dụng 
kháng oxy-hóa ngăn chặn đột biến gen và chống ung thư. 
Một số chất từ đậu nành như Isofavon, được coi là hóa chất 
bảo vệ ngăn những tổn hại không thể đảo ngược ở tế bào. 


3. Hướng mới trong phòng chống ung thư cổ tử cung 


Xu hướng chung phùng chống K cổ tử cung hiện nay đi 
vào việc phòng chống HPV, 


« Vaccn chế tạo từ Papilloma virus ở người (ÂMíagaref 


102 


Wojtoulicz, Hội nghị 3õ Ủng thư học lâm sàng Mỹ, 8 — 1999) 


e Thuếc Miquinol, có khả năng kích thích hệ miễn dịch 
chống HPV. Nếu phát hiện sớm, giảm được 10 lần ung thư cố 
tử cung (Eurogine 2000, Paris). 


THƯƠNG TỔN Ở TỬ CUNG 
I._ TĂNG SINH NỘI MẠC TỬ CUNG 


1. Dấu hiệu thường thấy 


Xuất hiện ngoài chu kỳ kinh, đặc biệt tuổi chớm dậy thì 
và tiền mãn kinh, thấy chu kỳ kinh không đều, máu kinh 
nhiều, đôi khi kèm với đau vú. 

Sự bất thường này thúc đẩy chị em đi siêu âm, chiếu điện. 
Hình ảnh siêu âm thấy lớp nội mạc tử cung sau kinh ít ngày 
mà đã dày 8-9mm hơn bình thường, còn ở người mãn kinh 
dày hơn 4mm. Trên phim X quang, hình ảnh ruột bánh mỳ. 
Có thể hiểu, nội mạc tử cung tăng sinh. 

2. Tại sao lại như thế? 


Nguyên nhân bởi nội tiết tế sinh dục tác động gây tăng 
sinh, chủ yếu lớp tế bào thượng bì tuyến. 


Tuổi đậy thì, tăng do chu kỳ không trứng rụng. 


Ở tuổi tiển mãn hay chớm mãn do . thể không chế 
tiết đủ Progesteron. 


Còn kỳ mãn kinh, thường do dùng Estrogen quá đà trong 
điểu trị chống hội chứng mãn kinh. 


103 


3. Có việc gì không? 
Được coi như một rối lọan kinh nguyệt. Nếu kéo đài, cần 
thiết, có thể nạo lòng tử cung chẩn đoán. Thấy: 
e Nội mạc tăng sinh không có tế bào không điển hình, sẽ 
được điều trị bằng Progesteron, có theo đõi. Tái phát, có thể 
phẩi can thiệp phẫu thuật. 


«® Nội mạc tăng sinh không điển hình, tăng sản mạnh đễ 


nguy cơ ung thư, phải theo đỡi sát sao, có thể xử lý cắt bỏ tử 
cung. 


-Ú1. TEO NỘI MẠC TỬ CUNG 


1. Dấu hiệu các bà thường thấy 


Các bà ở thời kỳ mãn kinh (hoặc chị em vô kinh thứ 
phát) thấy âm đạo khô. Đôi lúc dịch tiết màu hồng. Thỉnh 
thoảng ra ít máu. 


Qua siêu âm (ŒX quang) thấy tử cụng nhỏ lại, lớp nội mạc 
bị teo. Soi tử cung thấy nhợt nhạt, lấm tấm xuất huyết. 
2. Tại sao và phải làm gì? 


Ở chị em còn trong tuổi hoạt động tình dục, teo nội mạc 
tử cũng do suy Estrogen hoặc dùng thuốc tránh thai phối hợp 
dài ngày (chẳng hạn quá ba năm liên tục). Như vậy, xử lý cần 
lọai bố nguyên nhân hoặc bổ sung Estrogen. Dùng nội tiết 
không kết quả có khi phải phẫu thuật. 


Ở người mãn kinh, đo thiếu hụt nội tiết tố sinh dục. Vậy 
cần bổ sung nội tiết tố và chỉ xử lý xuất huyết bất thường. 


104 


II. .OLYP NỘI MẠC TỬ CUNG _ 
1. Cảm nhận ở chị em 

Hầu nhự không cảm nhận được. Phát tiện: thường ngẫu 
nhiên. 

Chỉ đến khi polyp quá to, hoại từ mới thấy rong kinh, 
rong huyết. 

2. Tại sao? 

Do cường Estrogen hoặc suy hoàng thể hay mất cân bằng 
Estrogen/Progesteron gây tăng sinh khu trú ở một vài vùng 
nhỏ trong niêm mạc tử cung, lỗi ra có cuống đài. 

3. Phải làm gì? 
Xác định chấc chắn bằng sơi, siêu âm hay chụp X quang 


để biết kich thuớc bình đạng, vị trí, cấu trúc...; cuối cùng là 
cắt bỏ. ; 


IV. U XỞ TỬ CUNG 
1. Là nói đến cái u ở cơ tử cung, thường lành tính 
Một khi cảm giác năng nặng bụng dưới vào tuổi 30 - 4B, 
ấy là cái u đã > 5em hoặc nhiều u, chứ u < 5em, thì chẳng sao 
cả. 
Ù to. Thấy răn rắn ở bụng đưới, đễ lầm tưởng có thai, tự 
nhiên lại rong kinh, cường kinh kéo đài mấy kỳ kinh liền 
gây nhức đầu mệt môi, xanh xao. 


Vội đi siêu âm mới phát hiện ra u xơ, có thể kèm mấy 
nhân xơ. 


105 


U xơ cơ đáy tử cung. 
1. Tử cung. 2. U làm biến dạng đáy tử cung, 


2. Tại sao? 


Do cường Estrogen. Thật vậy. Điều này được chứng tô khi 
chỉ thấy xuất hiện ở tuổi thanh xuân hoặc to ra trong thai 
kỳ, bé lại hoặc không có u xơ ở tuổi mãn kinh. 


U xơ có nhiều loại và ở các vị trí khác nhau trong tử 
cung. Trong đó u dưới niêm mạc tử cung chỉ chiếm khoảng 
ð%, nhưng lại.tác hại nhất, thường thoái hóa ác tính. Nếu 
chẩn đoán chắc chắn,.đù nhỏ, vẫn cắt bỏ sớm. 


3. Xử lý chung 
«e Các u nhỏ, chỉ cần theo đõi phòng biến chứng. 


106 


«Ö Khi có biến chứng rong kinh, rong huyết kéo đài, u xơ to 
chèn ép, hoặc có nguy cơ thoái hóa độc, hoặc nằm ở vị trí 
nguy hiểm như nằm trong đây chăng.. thì phải cắt bỏ. 

« Có u xơ đồng thời có thai, phải theo dõi biến cố có thể 
xảy va nhất là những tháng đầu mang thai và lúc chuyển đạ. 


V. UNG THƯ TỬ CUNG 
1. Vai trò Estrogen 
Sự đáp ứng của nội mạc tử cung chủ yếu thượng bì tuyến 
phụ thuộc vào nội tiết tố sinh dục và sự cân bằng 
Bstrogen/Progesteron, trong đó Estrogen là quan trọng nhất. 
strogen tăng, kéo theo sự tăng sản của ống tuyến nội 
mạc gây chèn ép xâm lấn vào nhau, kích thích phát triển vào 
trong lòng ống, thành nbú. Các tế bào nhú tiếp tục phân bào 
phát triển rối lọan. Các tế bào không trưởng thành mà biến 
đạng, nhân quái, đa nhân.tạo ra các chổi sùi, đễ bong lở, 
cháy máu. 


8ong, các rốt loan này thấy nguồn gốc từ hoạt động bất 
thường của hạ đổi, 


Ở người mãn kinh bị ung thư tử cung (chiếm 85% K tử 
cung) xảy ra sau 5-10 năm, nghĩ tới do chuyển hóa Androgen 
. sang Estrogen quá mạnh hoặc đo bổ sung quá nhiều Estrogen. 


2. Dấu hiệu 
a. Sự nhộn biết có thể 


“Thật ra, biểu hiện lâm sàng ủng thư niêm mạc tử cung 


107 


rất nghèo nàn, không đặc thù. Khám âm đạo bằng mỏ vịt 
cũng chỉ có thể nghỉ ngờ khi eó dính mủ, ứ máu chứ biểu biện 
sinh dục ngoài nói chung không thấy gì khác lạ. Tuy nhiên : 
« Vào tuổi mãn kinh, cần được quan tâm và đặt đấu hỏi khi 
máu chảy qua âm đạo một cách không duyên cớ. Nhiều lần 
liên tiếp (lượng máu ít hoặc nhiều). Có khi dịch tiết lẫn máu. 


e Khi ở tuổi thanh xuân, tuy ít mắc (chừng 15%), cần quan 
tâm tới rối lọan kinh nguyệt, chảy máu giữa chu kỳ, 
b.. Nhận biết qua cận lâm sàng 


Cho đến khi siêu âm, chụp ÄX quang thấy hình ảnh nội 
mạc tử cung hình răng cưa: sự không đồng nhất phản quang 
và phản âm với sự gia tăng bẻ đày niêm mạc tử cung mới 
củng cố thêm chẩn đoán. 

Nạo sinh thiết tửng vùng niêm mạc dưới sự hướng dẫn 
của nội soi là tin cậy cho chẩn đoán quyết định. 


8. Diễn biến và tiên lượng 


Tình trạng K xâm lấn 


Tọ Tế bào ác khu trú tại chỗ 
Tn-situ 


Tì X thân tử cung ~ 8cm 


Tn Lan tới eo tử cung 


Tm K lan tới âm đạo. 
Tụ Tới bàng quang, trực tràng và xa han 


108 


4. Phòng chống 
œ. Tr‡ỷ liệu : 
« Có thể kết hợp điều trị nội tiết, xạ trị cobalt, đặt radium 
hay dùng hóa chất, tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân. 
+ Nhưng biện pháp cơ bản vẫn là can thiệp phẫu thuật. 
b. Dự phòng ' 


« Sự xâm lấn của tế bào ung thư lan theo bể mặt niêm mạc. 
Đi căn theo đường bạch huyết, chủ yếu vào nhóm hạch cạnh 
động mạch chủ bụng đưới, ít khi đến gan phẩi. 


« Tâm soát ung thư: cho những chị em có nguy cơ cao như 
béo phì, u nang buồng trứng nội tiết, tiểu đường.. 


» Thực hiện sau hai năm mân kinh ở người có nguy cơ cao 
bằng test progesteron và các xét nghiệm cận lâm sàng để 
sớm phát hiện ung thư. 


U NANG BUỒNG TRỨNG 


¡._ NGUYÊN NHÂN VÀ CHẨN ĐOÁN 
1. Những đấu hiệu gợi ý 


Khối u nang phát triển thường chậm, không có triệu 
chứng lâm sàng điển hình., trừ khi u nang sắp biến chứng 
chèn ép bàng quang, trực tràng gây tiểu khó, tiêu khó. Thông 
thường, phát hiện được sớm nhờ siêu âm hoặc X quang. Tuy 
nhiên những đấu hiệu có thể gợi ý : 


« Ở người đa nhờn, mụn trứng cá, rậm lông tóc. 


109 


« Kinh thưa, thiểu kinh, đôi khi vô kinh. 

« Béo phì. 

® Mẹ (nếu còn trẻ), chị em gái có buồng trứng đa nang và 
người trẻ tuổi 20 — 25. 
2. Ảnh hưởng của nội tiết trên nang trứng 

Các nang noãn buồng trứng luôn chịu tác động của hạ đồi- 

tuyến yên thông qua nội tiết tố, đa phân teo ởi; số ít trưởng 
thành phóng noãn chờ thụ thai. Sự trưởng thành nang noãn 
kích thích cả nang noãn chứa di tích phôi phát triển thành u. 


Có những ý kiến cho rằng u nang buồng trứng còn nhạy 
cảm với Insulin. Hormon này làm tăng chuyển hóa gây thèm 
ăn, làm buổng trứng tổi tệ và tạo ra vòng xoắn bệnh lý. 

Bệnh ở buồng trứng chủ yếu là những u nang. Và có tới 
90% khối u buông trứng là những u nang thực thể lành tính. 
3. Nhận biết quá cận lâm sàng 
œ.  nưng chức rưăng 

Có tới 20% ử phụ nữ trẻ. Đó là những noãn bào vượt trội 
tro#b chu kỳ kinh, có kích thước < 5em, chứa khối dịch trong 
vỏ mỏng, không vách ngăn. Hoặc là nang hoàng thể, hay 
nang loạn dưỡng do dùng nội tiết tố kích thích rụng trứng. 
Nó đễ mất sau vài tháng. 


Những nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng cũng được 
gọi là nang chức năng. 


b.. Đa nang buông trứng 
Gặp 6 - 10% trong tuổi sinh đẻ. Buồng trứng to, xuất 


110 


hiện từ 6ö - 10 nang nhỏ (< 10mm) nang không trưởng thành, 
không rụng trứng hay rối lọan phóng noãn, Định lượng nội 
tiết, LH > 10mTU/ml. LH/FSH > 2. Testosteron > 1,5ng/ml. 

Thường điều trị theo mục đích chống cường Androgen hay' 
vô sinh. Thuốc Clomiphen hay Gonadotrophin nhằm kích 
thích sự phát triển nang noãn, bên cạnh phẫu thuật nội soi 
đốt điểm trên bể mặt buồng trứng. 


c. Unơng thực thể 


Đó là những nang noãn phát triển thoái hóa có thể thành 
ác hay rất to gây biến chứng nguy hiểm. Nhìn chung u nang 
buồng trứng thực thể luôn có chỉ định mổ để phòng tránh 
biến chứng nguy hại khó lường. Ta có thể xem xét vài loại u 
nang sau: 


«e U tiết dịch nhày. Chiếm 60%. U có một hay nhiều thùy. 
Trong lòng chứa địch nhày, dính. Dễ nứt chảy máu. Ít thoái 
hóa ác tính. 


® U nang tiết dịch trong. Chiếm 30%. Ư có một hay nhiều 
thùy. Trong lòng có chứa chổi sùi (loại lớn > 5cm) hay địch 
trong (loại nhổ < ðcm) của u nang chức năng. 


e© U nang bì. Có khi ở cá hai bên. Là u nang tế bào mầm, 
nhiều thùy có cuống. Thường chứa di tích phôi như lông, 
răng... Gây biến chứng xoắn, ít thoái hóa ác tính, 


111 


Ú nang bì buồng trứng. 
Á. X quang (thấy hình răng trong u) 


B. Siêu âm, cấu trúc âm hỗn hợp. 


112 


II. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ LÝ 
1. Ung thư 


U nang thực thể buồng trứng ít nhiều đều có thể thoái 
hóa ung thư. Nó chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 1%. Ngay cá nhóm 
có nguy cơ cũng chỉ tới 1⁄70 (so với ung thư vú 1⁄9). Ở nước 
ta, tỉ lệ ung thư buồng trứng có tỉ lệ 4,30%. 

Vì buồng trứng nằm sâu trong ổ bụng, sự phát triển của 
nó lại rất âm thâm nên khó chẩn đoán. Tuy nhiên, thấy khó 
chịu ở vùng bụng, bụng to dân, đau vùng bụng, đau lưng; 
nhưng có khi không đau gì cả. Chảy máu ám đạo bất thường. 

Vì thế, có dấu hiệu nghi ngờ cần được khám ngay, phát 
hiện sớm sẽ có tiên lượng khá. Nếu ung thư buồng trứng ở: 


«e Giai đoạn ï: 2/3 chữa lành. 

s Giai đoạn II: 1⁄2 chữa lành. 

e Giai đoạn III: 1/3 chữa lành. 

e Giai đoạn IV : 5% chữa lành với khả năng sống 5 năm. 
2. U nang xoắn 


Nếu xoắn, triệu chứng thường đột ngột rất đau vùng bụng 
dưới. Chị em đã có chẩn đoán u nang hoặc với các dấu hiệu 
báo trước nghi ngờ u nang buông trứng cần chú ý được khám 
phát hiện kịp thời, tránh hậu quả vỡ tạo ra bệnh cảnh rắc 
rối, tiên lượng nặng. 

8. Ảnh hưởng với thai 


Gây vô sinh, sảy thai, sinh non, đề khá... 


113 


II. PHÒNG TRÁNH 


1. Nhiều nhà ủng thư học cho rằng ung thư là bệnh của dư 
thừa. Sự quá tải chất béo và cholesteron trong bữa ăn gây 
nên khối lượng mỡ bao quanh mô sinh dục làm chai dần và 
calei hóa...; một thực tế có tỉ lệ mắc cao ở người béo phì. 


Một nghiên cứu ở Harvard (Mỹ), năm 1989 ở người ung 
thư buồng trứng có men Transferasa trong máu thấp, liên 
quan đến chuyển hóa sữa. Ăn sữa chua, phó mát ung thư 
buồng trứng gấp 3 lần và cho rằng ung thư buông trứng đo 
hấp thụ nhiều quá mức trứng, protein và chất béo. 


2. Một cánh báo khác về các loại bánh kẹo, và cả đồ uống, 
được ngụy tạo bởi hương vị, màu bằng hóa chất... là tác động 
đáng kể nâng tỷ lệ ung thư buồng trứng ngày càng cao. 


VÚ - VỚI THƯƠNG TỔN LÀNH TÍNH Ở VÚ 


I._ VÚ, BẦU SỮA MẸ 


1. Vú là trái chín của cây mẹ nuôi nấng và bảo vệ cho con 
lớn lên ngay thuế lọt lòng, Đôi trái chín chứa đựng nguồn sữa 
ngọt lành nằm ngay sau làn đa ngực, được bao bọc bởi mô mỡ 
và mô nâng đỡ. Sữa được tiết chế từ tế bào sinh sữa nằm 
trong nang sữa (galactocele). Sữa chảy qua những ống tuyến 
sữa vào các xoang chứa, chờ khi con bú chảy qua núm vú 
(mamelon) tới miệng con. 


Các tế bào sinh sữa bất đầu phát triển từ khi có kinh, 
tăng đần, dưới tác dụng của Prolactin, 


114 


Cấu trúc tuyến vú 


1. Tế bào cơ. 2. Tế bào sữa 3. Nang sữa 
4. Ống dẫn sữa 5. Xoang sữa 6. Thể Montgomery. 


Vú được phát triển từ tuổi đậy thì. Sau khi cố kinh 
khoảng mươi ngày, tuyến sữa phát triển, các mô đệm phù nề 


115 


gây nên cảm giác căng đầy. Đến cuối chu kỳ kinh, Estrogen 
và Progeteron giảm, tuyến sữa thu nhỏ lại một cảm giác dễ 
chịu trở về. : 


2. Những tổn thương lành tính nằm ngoài chẩn đoán ung 
thư vú. 


Nó xuất hiện trong rối lọan tâm lý, thể chất hoặc trong 
sự phát triển sinh lý bình thường như khi cho con bú, mãn 
kinh muộn... Trong đó phải kể đến sự tham gia của Estrogen 
kể cả sự cân bằng Estrogen/Progesteron. 


II. NHỮNG THƯƠNG TỔN LÀNH TÍNH 
1. Đau và nề vú 


Có tới 50% chị em trong độ tuổi hoạt động tình dục và 
thường theo chu kỳ kinh. Nhưng đau dữ dội chỉ khoáng 5%. 
Khi đau, vú đày lên hơi nề hết đau, tuyến vú thu lại, vú nhỏ. 
Theo dõi vú đau kháể thường nằm ngoài chu kỳ kinh. 

2. Viêm vú „` 
a.: Thời kỳ con bú 
— Viêm đau, sưng, nể do tắc tuyến sữa. Để lâu gây viêm 


toàn bộ tuyến vú, hoặc abcès. Xử lý: chườm nước ấm. Giám 
đau bằng ParacetamolL. Kháng sinh Erythromycin 5 - 7 ngày. 


b. Ngoài thời hỳ sinh sữa 


Tổn thương viêm, nắn thấy vùng cứng nể dưới núm vú 
trong viêm vú tế bào plasmocyt. Hoặc viêm tĩnh mạch nông 
và mô mỡ thành ngực,sau phẫu thuật, xạ trị. Hoặc do lao: u, 
cục chắc kèm loét da, xét nghiệm thấy hình ảnh đặc hiệu lao. 


116 


3. Tiết địch tuyến vú 
a. Có thể đo uiêm nhiễm 


e Viêm mô đệm sát xoang sữa, mủ tràn vào xoang chảy ra 
màu đục quánh hơn sữa. 


e Một bên vú có u nhú' mọc trong ống tuyến, chảy dịch 
trong hoặc màu máu. 


e Hai bên vú bị xơ nang chảy dịch màu đục hoặc xanh. 
e Địch màu máu tươi, cảnh giác với K vú. 


b. Tiết sữa tự nhiên (dịch tự chấy nằm ngoài giai đọan 
tiết sữa). 


e Bệnh liên quan tới cường Prolactin, mà 50% nghĩ tới u 
lành tuyến yên. 


Xử lÿ: Sau khi xác định bằng chụp cắt lớp (CTscane, hoặc 
cộng hưởng từ hạt nhân), bạn có thể an tâm với hiệu quả 
điều trị bằng thuốc Bromocriptin. 


e Cũng có nguyên nhân do tuyến giáp. 


e Có thể do dùng thuốc an thần Phinothiazin, Metoclopramid 
hoặc dùng heroin. 


c. Nhưng cũng có thể chỉ là hiện tượng sinh lý, vò hại 
ví dụ xảy ra vào cuối kỳ thai. Dịch tiết cả hai vú, đó là sữa 
non vàng sậm, sánh đặc... 


4. Căng sữa ở thời kỳ con bú 
a. Cương sữa 
Có thể xảy ra sau sinh, do sự tiết chế sữa nhanh. 


117 


Xử lý: Cho con bú vài ngày, hiện tượng cương đau giảm. 
Đau nhiều thì đắp gạc nước ấm, xoa bóp, hoặc bơm hút nếu 
cần. 


b. Lở, nứt núm oú 
e Do bé cắn hoặc nút mạnh. 


Xử iý : Bật phèn phí, xức vài ngày. Hoặc kết hợp kháng 
sinh. 


« Có thể do chàm ngứa, rát, rỉ nước.do áo vú chật cọ xát 
gây ra. ` 


Xử lý : nới lông, sửa áo vú, bỏ.. Ở nhà, cởi bớt áo vú, tắm 
rửa vệ sinh cũng hết. 


e Cần khám, phân biệt với ung thư. 
5. Vú dị dạng 


œa. Nứm 0ú tụt pào: Có khoảng 10% chị em có tật bẩm sinh 
này. Chỉ cần lấy taỷ cảm nhẹ, hoặc bơm tiêm nhựa loại 5ml 
(cắt bỏ đầu nhỏ) hút núm vũ kéo ra. Làm nhiều lần, kiên trì, 
núm vú sẽ lồi ra. 

b. Dáng uú khác thường, nhô va bằng quả bàng tới 9- 
10cm. Do mô tại chỗ phát triển quá mức, to lên (không có 
xâm lấn). 


Xử lý: phẫu thuật bóc tách. 
6. Ú, bướu lành 


s« U có nguồn gốc từ mô liên kết như u cơ, u mỡ, ù máu, 
hoặc u tế bào hạt hay u điệp thể. 


«Ö U có nguồn gốc từ biếu mô: u đơn thuần, u xơ tuyến, u 
nhú.. 


118 


« Có những u tự biến mất như u đơn thuần. Còn lại, nhìn 


chung các u vú thường phải can thiệp phẫu thuật tránh hóa 
ác. 


lII. X QUANG VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U VÚ 


Việc chẩn đoán u bướu vùng vú là để loại trừ ung thư. Nó 
chính xác chỉ khi được kết hợp lâm sàng với chẩn đoán tế 
bào học và X quang. Các tổn thương lành tính qua X quang 
vú rất ít điển hình. Tuy nhiên: 

« Chụp ÄX quang tuyến sữa trong u nhú và chụp Xquang 
nang vú sẽ thấy được các chổi sùi của thùy nang là tin cậy 
được. 

e Giêu âm riêng rẽ chấn đoán u vú ít có giá trị. Thường sử 
dụng siêu âm sau X quang kết hợp, độ tin cậy trong chẩn 
đoán sẽ cao hơn. 


+ 


» Sinh thiết rất quan trọng. Song hết sức thận trọng, tránh 
bỏ sót. Cần phải làm nhiều lần để truy tìm ung thư. 


ƯNG THƯ VÚ 


I._ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 
1. Tỉ lệ với thói qnen ăn nống 


Cùng với mg thư cế tử cung, ung thư vú chiếm một tỉ lệ 
khá cao, đễ mắc từ tuổi 30. Tuổi càng cao tỉ lệ mắc càng lớn. 
Ở Âu - Mỹ, độ tuổi 40 mắc 1,3%o, tuổi 60 là 3%oø. Ở Pháp có 
33.000 ca ung thư vú/năm và 10.000 ca chết. Ở Anh, có 


119 


27.000 ca ung thư vú mới mắc trong năm. Nó cướp đi ít nhất 
10 năm tuổi thọ trung bình. Nước ta, tại miễn Bắc, chiếm 
18# ung thư ở phụ nữ (ung thư cổ tử cung 5,7%). 


Nhiều nghiên cứu về ung thư vú thấy có sự liên quan đặc 
biệt đến chế độ ăn uống. Theo bác sĩ Richard Peto (Mỹ), thay 
đối chế độ ăn có thể ngăn ngừa 50% ung thư vú ở Mỹ. Người 
Singapore quen dùng “Tofu miso°, sản phẩm từ đậu nành, 
cũng giảm nguy cơ ung thư đi một nửa. Chế độ ăn của người 
châu Á, người Nhật làm tỉ lệ ung thư giảm đi 5 lần so với 
người Âu - Mỹ. 

2. Ưng thư vú thực chất là gì? 


Là sự tăng sinh các nguyên bào sợi (ñbroblast) trong khối 
ung thư. Là phát triển bất thường vô tổ chức cả về hình thái 
lẫn cấu trúc tế bào. Các xơ bào xâm lấn ra các mnô xung 
quanh tạo nên “càng của” Kancer. Các xơ bào già rút ngắn 
lại, gây co kéo các mô làm núm vú tụt vào hoặc thay đổi trục 
núm vú làm vú mất cân đối. Xét ung thư vú thực chất tìm đặc 
tính của u vú và hạch nách. 


8. Lời cảnh báo thật lòng 

Trong các yếu tố gây ung thư, phải quan tâm hàng đâu 
đến những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, ngay cả 
với hóa chất trừ sảu, điệt cỏ. 

Đặc biệt thuốc lá - kế đồng hành của tử thần, nếu hút 
hoặc tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc như người nhà hút 
thuốc, sống gần nhà máy thuốc lá..ngoài một nguy cơ đột 
biến ADN gây ung thư phổi thường thấy, khói thuốc chứa 
chấp 480/481 chất gây ung thư đã tìm thấy thì tỉ lệ ung thư 


120 


vú đo thuốc lá rất cao. 


Tiếp đến là rượu - kể mang mặt nạ mỹ miều gây rối loạn 
quá trình chuyển hóa và tổng hợp gen. Mọi khiếm khuyết về 
gen trong cơ thể sẽ gây ung thư. Một nghiên cứu cho biết, 
uống 1 chén rượu/ngày có tỉ lệ 13% mắc ung thư vú. Nâng lên 
2 chén/ngày, nguy cơ mắc gấp 2 lần. 


Vai trò của Estrogen trong ung thư vú là rất đáng chú ý. 
Có thể kể đến sự liên quan của nó qua tống kết sau: 


Mắc gấp 5 - 6 lần ở người đã mắc K vú bên kia. 


Gấp 3 - 5 lần đã có u lành vú hoặc cha, mẹ, chị em ruột 
mắc K. 


Gấp 3 lần ở người không sinh để hoặc sinh con muộn, 
trên 30 tuổi. 


Gấp 2 lần ở người không cho con bú. Mập phì. Stress. 
Hay trong đời sống kinh tế xã hội cao. 


Gấp 1,B lần ở người có kinh quá sớm hoặc mãn kinh quá 
muộn. 
II. DẤU HIỆU TRÊN VÚ 
1. "Thời kỳ sớm 

Nhìn thấy hơi nhô hoặc không thấy khác thường trên da 
vú. 

Sờ thấy có một cục nhỏ ở vú. Nắn không thấy đau. Nhưng 
không đau là ung thư 


Giật mình, ti? vạch vòi tìm kiếm thấy vùng da có chút ít 
thay đổi hoặc kbông. Có thể dày lên. Day, kéo cục rắn đó, 


121 


thấy thịt đa ở bên cạnh lõm vào thành vệt. Nếu gần núm vú, 
thấy đầu núm vú hơi tụt vào; bóp thấy địch chảy ra. 


2. Thời kỳ muộn 
Thường do bỏ qua không khám vú, bỏ qua mọi sự khác lạ. 


Hoặc do chẩn đoán trước là u lành và không quan tâm đến 
hạch nách. 


Nhìn : đa vú nhăn nheo, sẵn sùi, Có khi lở loét. Dấu hiệu 
điển hình là co rút vú, teo cứng, có chỗ phình ra biến đạng. 


Sờ : cục chắc, không rõ bờ. Khó di động. Co kéo đa. Núm 
vú ri nước dịch và máu. 


Hạch nách : có thế đó là di căn. Hoặc thấy hạch trên đòn 
(đễ là hạch nách đi căn sang). 


8. Xác định bằng cận lâm sàng 
e Sinh thiết. Chọc hút bằng kim, hay trọn khối u. 
® X quang. Chụp nhũ ảnh. 
« Siêu âm hỗ trợ chẩn đoán. 


122 


Ủng thư vú 


A. X quang, từng mẩu cán quang đậm 
B. Biêu âm * vùng giảm âm 
IH. TRỊ LIỆU 
1. Phương pháp 
Tùy thuộc vào bệnh tật để lựa chọn. 

e Phẫu thuật: Cho giai đoạn I và II. Mổ lấy u nhả, không đi 
căn. Nạo hạch xung quanh. 

e Xạ trị: Bổ sung sau phẫu thuật hoặc xạ trị kết hợp cho 
giai đoạn III và IV. 

« Hóa trị liệu cho giai đoạn III và IV. Dùng CMPF 
(COyelophospbamid, Methotrexat, Fluoro uracil), ÁAdeamycin. 
Nội tiết tố (Tamoxifen). 

e Liệu pháp miễn dịch là phương pháp mới với nguyên lý 
thuốc chủng lấy từ virus của bệnh ngưu đậu có chứa gen 


123 


Enterleukin-2, gia tăng tính miễn dịch. Chỉ định cho cả ung 
thư vú có đi căn. 


e Laser trị liệu, một hướng mới của Đại học Y Arkansas, 
Mỹ. Dùng phương pháp RODBO : MKL (tạo hình bằng cộng 
hưởng từ) áp nhiệt laser bằng kim cài trên khối u. Chỉ trong 

, 10 phút đủ điệt tế bào ung thư vú. 


2. Tiên lượng 
e© Phát biện sớm tỉ lệ khỏi khá cao: 80-90%. 
e Phát biện muộn, khối ung thư đã vài ba phân, thì tỉ lệ 
sống 5 năm cao lắm ð0%. 
IV. PHÒNG CHỐNG 
1. Phát hiện sớm ung thư vú 
a. Tìm sự bất thường 


Thường xuyên tự khám vú vào thời điểm sau hành kinh 
đến trước ngày thứ 10 của chu kỳ kinh, vú mềm dễ khám. 
Quan sát, tìm sự thay đổi của vú về : 


« Hình dáng : xô lệch, lỗi, lõm không? Núm vú nhô lên hay 
tụt vào? 


e Kích thước to lên hay nhỏ đi. So sánh giữa hai vú. 


« Màu sắc : mạch máu thường nổi lên làm thay đối màu 
xám đi hay đó lên? 


e Mật độ : chắc, cứng hay mềm? 


e Tính chất : bờ tròn nhắn có ranh giới hay gề ghẻ chắc 
đính khó đi động? 


e Vị trí? Số lượng? Ước lượng kích thước? (nếu có) 


124 


Xem xét ở các tư thế, nơi có ánh sáng rõ: 

Đứng: Đứng trước gương, giơ hai tay thẳng lên rồi hai tay 
chống hông. 

Ngôi: Tạo cơ ngực ở trạng thái thư đãn, ưỡn ngực, xoay 
TIBƯỜI. 

Nằm: Thả lông cơ. Có thể kê gối để ngực nhô lên. Rồi thả 
chùng cơ. 


Dùng bốn ngón tay, sờ theo kiểu cuốn chiếu từng 1/4 vú 
và cả hai hố nách tới thượng đòn. Tránh bỏ sót. 


b. Lịch khúm truy tìm 
e Khám từ tuổi 20. 
e Khám định kỳ vú một năm một lần từ tuổi 3ð. 


Chụp tuyến vú: Lần đầu ở tuổi 35-39 
Lần 2 ở tuổi 45-49 một, hai năm một lần. 
Lần 3 từ tuổi 50, mỗi năm một lần. 

2. Nếu nghỉ ngờ ? 

Nên : 

Khám sớm để xác định rõ bệnh. 

Tránh: 

Nán bóp, châm, chích, lể. 


Dán thuốc, đắp lá, điều trị thứ. 


Rượu, thuốc lá. Ăn thịt, mỡ, dầu ngô (có acid béo 6- 
omega). l 


125 


8. Ăn uống phòng chống bệnh 
a. Chế độ chung 

Nhiều nghiên cứu về ung thư vú đã kết luận và đã nghị 
phòng chống nguy cơ ung thư vú bằng một chế độ sinh hoạt 
phù hợp với thực hiện bữa ăn lành mạnh. Khi mà tuổi tác 
ngày càng cao thì sự quan tâm này càng cần thiết. 


Không dùng các chất kích thích có lợi cho ung thư. Tăng 
cường vìtamin và vi khoáng có trong rau quả vào các bữa ăn. 


b. Chế độ rau quả 


Trong rau quả có rất nhiều những chất liệu giúp đỡ và sửa 
chữa những thiếu sót do bệnh tật gây nên, chẳng hạn : 


Folate trong rau quả, vật liệu sửa chữa và sản xuất sản 
phẩm đi truyền gen chống được khiếm khuyết gen, nguyên 
nhân gây ung thư vú, (nghiên cứu của Hiệp hội Y tế Mỹ), 


Phức hợp Caroten với vitamin C, B-carbten, antioxydant.. 
trong rau quả, một nghiên cứu ung thư vú của Học viện Ung 
thư Quốc gia Mỹ, công bố vào tháng 9-1999 trên phụ nữ dùng 
rau quả 4-5 lần/ngày như sau: 


« Giảm K vú 23% so với nhóm dùng dưới 2 lẳn/ngày. 


e Giảm K vú ð0%, so với nhóm dùng ít hơn 2 lẳn/ngày, đù 
mỗi ngày họ có uống 12 ounce bia, một ounece rượu mùi, 5 
ounee rượu mạnh. 


« Giảm K vú 70%, dù gia đình có người ung thư. 
Ăn loại rau nào? 


Rau cải bắp. Các lọai rau uốn cong như cú cải, rau quả 


126 


đậu, xúp-lơ, rau ngót, đầu ô-liu và cả cám lúa mì (6 thìa ~ 
ðBg/ngày). l 

Nhóm đậu nành. Chất Phyto-Estrogen đậu nành tác đụng 
trực tiếp ngăn cần sự tăng trưởng tế bào ác tính. Giáo sư 
Stephen Barnes (Trường Đại học Alabana) cho biết Genistein 
của đậu tương giống chất Tamoxiphen chống Estrogen trong 
điều trị ung thư. Bằng thử nghiệm trên chuột kết quả chống 
ung thư rất khả quan. 

Để tạo trạng thái cân bằng Estrogen/Progesteron, Indol 
- trong bắp cải tươi có tác dung hữu hiệu. Trong 400g bắp cải 
tươi có 500mg Indol. Bác sĩ David P. Rose (New York, Mỹ) 
thử nghiệm trên 62 người sau hai tháng thấy Bastrogen giảm 
trên 17%. 
c. Chế độ Lipid 

Mỡ cá, nhất là mỡ cá voi, ngăn cản tế bào K và kìm hãm 
được di căn của ung thư vú. Theo George Blackburn, tỉ lệ này 
tăng lên 242% nếu được sử dụng kèm với vitamin C. Mỡ cá 


rrgừ có acid béo dạng omega-3 rất cao, ngừa được nguy cơ ung 
thư vú. 


VÔ SINH - HIẾM MUỘN 


I._ TÁC ĐỘNG TỰ NHIÊN 
I. Nguyên nhân chung 


Thông thường tỉ lệ thụ thai tự nhiên từ 20-25%. Nếu cặp 
vợ chồng không dùng mọi biện pháp tránh thai nào, sinh 


127 


hoạt tình dục đều đặn trong thời gian hai năm kể từ 
khi_muốn hoặc sau lần sây/sinh cuối mà vẫn không có thai 
mới gọi là hiếm-muộn. Nguyên nhân vô sinh thuộc về phụ nữ 
chỉ chiếm khoảng 37,4%. Do nam 40,8%. Không rõ nguyên 
nhân 11,5%. Ta có thể kể một số lý đo sau: 


s Suy đinh dưỡng, suy nhược cơ thể nặng. 
« Do tử cung : thiểu sản, đị đạng các kiểu. 


e Chỉ số thụ tỉnh kém, kế cả kháng thể kháng tinh trùng 
cổ tử cung. 


»® Các vấn đề tình dục, kể cả tuổi tác..... 

2. Nguyên do bệnh tật 
« Bệnh lành tính đường sinh sản kể cả lạc nội mạc tử cung. 
e Bệnh lây qua đường tình dục kể cả nhiễm khuẩn thường. 


e Thuộc nội tiết như : suy yên, tăng sản thượng thận, rối 
loạn giáp trạng, bệnh buồng trứng.. 


e Đặc biệt, tắc dính đo nạo, hút thai. 
3. Vâ sinh do tắc, đính 
œ lý do 


“Tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam xếp vào một trong ba 
nước cao nhất thế giới” 


- Khá cao trong các nguyên nhần vô sinh hiện nay. Nhất là 
ở lớp trẻ, đáng kể là tuổi vị thành niên nạo, hút ngày càng 
nhiều. Trong đó “ 96,10% tuổi từ 10-19 chưa lập gia đình”. Và 
như “25% nữ sinh các trường Đại học trong thành phố đã 


quan hệ tình dục trước hôn nhân mà không hề biết bảo vệ” 


Nạo, hút gây tổn thương trực tiếp (hoặc nhiễm trùng) đến 
lớp tế bào đáy của nội mạc tử cung làm cho lòng tử cung dính 
vào nhau ở các dạng: 


s Lòng tử cung, hoặc cổ hay eo tứ cung dính hẹp. 
e Lỗ ống vòi - tử cung bít lại hoặc gây tắc vòi trứng. 


Tắc gần vòi trứng trái 
Vô sinh sau nạo hút ở phụ nữ 28 tuổi 


bò. Hệu quả 
Do niêm mạc tử cung bị thu hẹp: thiểu kinh, kinh thưa. 
Vô kinh do đính hoàn toàn hay ở eo tử cung B‡ bít. 
Thống kinh do máu kinh ứ, kích thích, co bóp gây đau 
Sảy thai, sanh non, lưu thai... 


Hở eo cổ tử cung. Ngôi thai bất thường. Sẩy thai muộn. 
Vô sinh. 


129 


c.. Phòng chống oô sinh do tắc dính 
Xử lý càng sớm càng tốt : 
~ Gỡ dính, thông tắc. 


- Hạn chế tối đa nạo phá thai đặc biệt ở tuổi vị thành 
niên. 


- Giáo dục ý thức bảo vệ, dùng bao cao su tránh thai, 
tránh bệnh tật. 


- Chống viêm nhiễm tích cực sau nạo, hút thai. 


II. NGUYÊN LÝ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH 
Đầu mối của việc có thai là: 
e Sự kết hợp giữa trứng và tỉnh trùng (rong đó) 
e Trứng (phóng noãn) tốt (đông thời) 
Tình trùng tốt 7 


e Niêm mạc tử cung phù hợp với sự làm tổ. 


Sự trục trặc một trong bốn yếu tố trên, khả năng thụ thai 
không đạt. 


Trong cả bốn yếu tố hình thành, đứng sau nó là nội tiết 
tố sinh dục và hệ trục hạ đồổi- tuyến yên- buồng trứng. Phải 
' tìm ra nguyên nhân và giải quyết các nguyên nhân đó. 

lll. THỤ THAI TRONG ỐNG NGHIỆM 
1. Chuyện của Charlicer 


Charlicer, vợ của Brown lái xe lửa, lâu lắm rồi, khắc 


150 


khoải về chuyện muốn có con. Nhưng vòi trứng của cô bị tắc 
hoàn toàn, tưởng như đã chôn vùi by vọng. Một hôm đọc được 
trên tờ báo hàng ngày ở nước Anh có tiêu đề lớn “ Sinh mệnh 
được tạo ra từ ống nghiệm”, Thế là họ đã bàn nhau và nhanh 
chóng tìm đến nơi tác giá của nó. Giáo sư Patrick Steptoe rất 
thông cảm với vợ chồng Brown. Ông cùng bác sĩ Rober 
Edwards lấy trứng của Charlicer nuôi trong ống nghiệm bằng 
môi trường đặc biệt, rồi đừng tình trùng của Brown thụ tinh 
cho trứng. Đến ngày thứ 6 cái phôi đã có nhiều tế bào và ông 
đặt phôi vào tử cung của cô. Sau 10 tháng mang thai, ngày 
26-7-1978, họ vui mừng đón nhận một bé gái trọn vẹn chào 
đời. Phương pháp này gọi là In-Vitro Fertilisation (TVF). 
Ngày nay ta được biết đến như thụ thai trong ống nghiệm. 


9. Ở nước ta, việc thụ tỉnh trong ống nghiệm được thực hiện 
từ tháng 8-1997, một phương pháp điều trị vô sinh có hiệu 
quả, đã góp phần hạnh phúc cho nhiều gia đình, tạo được 
niềm tin và hy vọng cho nhiều người. : 


Một chu kỳ thụ tỉnh trong ống nghiệm gồm các bước : 
« Kích thích trứng phát triển. 
« Theo dõi trứng để chọc hút ra. 
e Thụ tỉnh giữa trứng và tính trùng. 
« Nuôi cấy phôi trong môi trường và chuyển phôi vào buồng 
tử cung. 
Tỷ lệ thành công chung của thụ thai trong ống nghiệm là 
những em bé được sinh ra tùy thuộc theo tuổi của mẹ và chu 
kỳ thực hiện. 


131 


Ta hãy tham khảo tỉ lệ thành công theo lứa tuổi và chu 
kỳ thực hiện sau : 


35-39 [ 40-45 
Ị 
8 3 
II đã 17 14 
II 45 28 14 


Có thể gặp một hội chứng quá mẫn, cần quan tâm: 


e Sau khi đưa trứng ra ngoài, nang noãn sẽ trống rỗng. Chị 
em thấy đau hoặc có hội chứng rối loạn tiêu hóa. Ít có nguy 
cơ tràn địch màng phối hoặc cổ trướng. 


« Có thể đa thai (27% so với 1% ở người mang thai tự 
nhiên). 


© Thai ngoài tử cung có thể xấy ra (5% so với 1% ở người 
mang thai tự nhiên) l 


Sau cùng là một, vài điều chưa thỏa mãn mong muốn : 
e Chưa thể chọn giới tính theo ý muốn. 
e Không loại trừ được những khuyết tật bẩm sinh tuy 
không làm tăng tỷ lệ thai dị dạng. 
IV. MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ 
1. Tiêm tỉnh trùng vào bào tương trứng (CS 


Là phương pháp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả IVF. Dùng cho 
các trường hợp tỉnh trùng chất lượng chưa cao, phôi ngưng 


132 


phát triển hay sau chuyển phôi không có thai, người lớn 
tuổi..và bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thực hiện 34,9%, nâng tỉ lệ 
có thai của IVF 36,5% (năm 2001), một mức cao so với khu 
vực và trên thế giới. 


Từ tháng 2 - 2002, ở bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã hút 
tính trùng từ mào tỉnh bằng vi phẫu rỗi tiêm vào trứng 
(MESA-ICSI). Nếu không lấy được ở mào tỉnh thì trong một 
số ít có thể lấy từ tỉnh hoàn. Phương pháp này áp dụng cho 
những người không có tính trùng khi xuất tính do nhiều nguyên 
nhân cần trở. Ca thành công đầu tiên sinh đôi một trai, một gái 
vào thượng tuần tháng 11 - 2002. Tí lệ đậu thai 43%. 

2. Kỹ thuật chuyển phôi sau đông lạnh 

Sau khi cho kết hợp trứng và tính trùng tạo thành phôi, 
được để đành giữ ở đông lạnh (t° = 196°C trong Nitơ lỗng). 
Trước khi đưa vào tử cung cho phôi rã lạnh. Kết quả ở bệnh 
viện Phụ sản Từ Du đã đạt phôi phát triển trong tử cung. 

3. Bơm tỉnh trùng vào buồng tử cung (IUL intra- 
uterine-insemination) 

Dùng cho người có vấn để ở cổ tử cung hay tình trùng ở 
người chồng chưa đạt bình thường. Theo đõi sự phát triển 
trứng của người vợ tới mức sắp rụng thì tiến hành IÙI 36 giờ 
sau. Tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ bằng phương pháp này 
25,5% vô sinh đã có thai (năm 2001). 

4. Một vài phương pháp khác 


e Chuyển noăn qua oòi trứng (GIFT, Gamete itra-Fallopian 
transfer) 


183 


Giai đoạn kỹ thuật đầu như IVEF. Nhưng khi lấy được 
trứng ra ngoài thì đưa trứng và tỉnh trùng vào vòi trứng. Như 
vậy sự thụ tỉnh xảy ra ở vòi trứng tạo ra tiễn bào thai, tự đi 
chuyến vào làm tổ ở tử cung. 

Tí lệ thành công ở Anh là 21. 


eỒ Chuyển trúng uà tính trùng uào ổ phúc mạc (POST, 
Pertionenl oocyte and sperm frasfer) 

Dùng cho trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân, 
kháng thể kháng tính trùng cổ tử cung, thất bại trong thụ 
tỉnh nhân tạo với tình trùng. nhưng vòi trứng phải còn 
nguyên vẹn. 

Chuyển ba hoặc bốn trứng và tinh trùng đã được rửa vào 
trong túi cùng Douglas sát cạnh vòi trứng. 

Tỉ lệ thành công 25%. 


134 


Phụ lục: NHÂN BẢN VÔ TÍNH 


1. Người đẻ ra cừu 


Tháng 3 - 1897, cừu Dolly ra đời tại Viện Roslin Fdinburgh, 
Scotland,*đã gây vang động hơn nhiều sự kiện, trái bom 
nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima ngày 6-8-1945, mạnh 
hơn sự sụp đổ tòa tháp đôi World Trade Center tại New York 
ngày 11-9-2001 trên đất Mỹ. Bởi nó sẽ mở ra kỷ nguyên mới, 
một kỷ nguyên sinh học vô tính ở động vật cao cấp, sẽ lợi cho 
con người hơn là sự hủy diệt ác độc do bom đạn và chiến 
tranh gây ra. 


Người khai sinh ra cừu Dolly là tiến sĩ lan Wilmult. 


Sự thành công này không là ngẫu nhiên vì trước đó gần 
40 năm người ta đã quan tâm và thí nghiệm. Lúc ấy, một số 
nhà sinh học đã chuyển nhân tế bào soma vào tế bào trứng 
nhằm kích thích sự phát triển của phôi. Các thí nghiệm 
chuyển nhân hy vọng cho ra đời một con vật giống với vật 
cho. Điều đó là áo tưởng khi trong tự nhiên, sinh sản vô tính 
chỉ có ở côn trùng và thần lần chứ không biện điện ở động 
vật có vú và bậc cao. 

Tuy nhiên, những năm 1960, Viện Nghiên cứu Ứng thư 
Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ đưa nhân tế bào phôi ếch 
vào trứng bị tách nhân, thành công thu được nòng nọc. Một 
hướng mới tin ¿cây được mở ra Những năm 1970, ở Đại học 
Oxford, Anh cũng như nhiều nhà khoa học và tập thể khác 
củng cố thêm hy vọng bằng kết quả tương tự. 


Từ những năm 1980, thứ nghiệm cũng thu được kết quả 


185 


nhiều dòng vô tính như thỏ, bò sữa, lợn nái.. bằng kỹ thuật 
chuyển nhân ở tế bào phôi. 


Mãi năm 1990 Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia 
Jouyen dlosas, Pháp đã cho ra đời 6 con thỏ từ nhân vô tính 
một phôi ướp lạnh 32 tế bào. Đến năm 1993 họ lại thu hoạch 
được một dòng vô tính 5 bê từ 50 - 60 tế bào. 


2. Bí quyết nào đưa lan Wilmut tạo ra cừu Dolly ? 


Năm 1996, tiến sĩ lan Wilmut đã nhân dòng tế bào lấy từ 
phôi 7 ngày tuổi, có tới 128 tế bào. Vì thế những tế bào này 
đã được phân hóa thành 3 lá phôi (ngoài, giữa và trong) và 
tạo được 2 cừu cái sinh đôi từ một trứng, đặt tên là Megan và 
Morag. Như vậy về mặt đi truyền chúng không phải là dòng 
vô tính thật. 


Sự thất bại của các nhà khoa học trước là thu hoạch đạt 
được rất khó ở các tế bào phôi già. Đó là sự phát triển không 
cùng nhịp phân chia cúa tế bào soma chậm hơn so với nhân 
của trứng. Để khác phục, Gordon - người tạo ra con ếch từ 
đòng vô tính - lấy nhân phôi đã lắp ghép từ nhân của tế bào 
soma với tế bào trứng bị lấy mất nhân, cấy chuyển liên tiếp 
sang các tế bào trứng khác. 


Còn lan W¡lmut thì, làm nghèo dần môi trường nuôi cấy 
tế bào để ức chế nhân ở thời kỳ gián phân (là kỳ tế bào 
không phân chia). Vì thế, nhân có thể đồng bộ với chu kỳ tế 
bào của noãn bào nhận. 

lan Wi\mut cũng bằng kỹ thuật chuyến phôi, lấy nhân 
bắt nguồn từ tế bào tuyến vú con cừu trưởng thành, cấy vào 
noãn bào con cừu đã loại bỏ nhân được chương trình hóa và 
giữ mọi tiểm năng ở giai đoạn trứng để tạo ra một phòi. Ông 


136 


cấy phôi này vào tử cung một con cừu cái. Sau 277 lần thí 
nghiệm thất bại, phôi phát triển đủ điều kiện sinh ra một 
cừu cái con. Đolly được ra đời như thế. Kiểu nhân bản này gọi 
là nhân bản sinh sản vô tính (Clonage reproductif). 


Cừu Dolly và cha đẻ lan Wilmut. 


3. Sau cừu Dolly 


Sau thành công của lan Wilmut, hàng loạt các nhà khoa 
học đã lao vào nghiên cứu nhân dòng theo hướng này. 


Ở Mỹ, công ty PPL Therapeutics tích cực nhân dòng từ tế 
bào soma của bò sữa trưởng thành tạo ra bê vô tính, nhằm 
sản xuất những phân tử được phẩm trong sữa động vật được 
truyền gen. 


137 


Ở Anh, Imutran xúc tiến tạo ra những con lợn được 
truyền gen tương hợp về mặt miễn dịch với người, tạo ra 
nhân bản điều trị (therapeutic cloning). 


Ở Pháp, áp dụng nhân bản võ tính ở bò và thỏ. 


Chọn giống ở những con vật đã được chứng tổ có hiệu 
suất thực sự. Vĩ dụ bò giống, một đời bình thường sinh 10 bê 
con. Với kỹ thuật thụ tỉnh ïn - vitro và cấy chuyển phôi, sinh 
rỗi tháng một bê. Nếu tách được trứng theo phương pháp 
siêu âm thì có một con bê mỗi tuần và bằng sinh sản vô tính 
thì vô cùng theo ý muốn... 


Đến nay đã có 5 - 6 loài được nhân bản theo đòng vô tính 
như chuột, cừu, bò, đê, lợn, Tháng 7 - 1899, Alexander Kind 
hợp tác với Viện Roslin tạo đòng cừu có gen biến đổi mang 
gen người sản xuất ra ơ -1 antitrypsin chống bệnh nhày nhớt 
Lợn tạo đòng (đã loại bổ gen đào thải khi cấy ghép cho 
người) do công ty dược phẩm sinh học PPL-Therapeutics, 
Viện Roslin-Scotland với ý định chữa bệnh tiểu đường. 


138 


A. Cừu tạo đòng Diana và Cupidon. 
B. Lợn tạo dòng Angel, Joy, Mary, Noel, Star. 
Còn ở động vật bậc cao thì sao? 


Để tiến tới nhân dòng vô tính ở người, nhiều nhà khoa 
học đã thứ nghiệm trên nhóm lính trưởng có bộ mã gen gần 
giống bộ mã gen người: 


Viện nghiên cứu Magee Womens ở Pifttsburg, Pennsylvania 
Mỹ đã thành công thử nghiệm nhân bản khi bằng phương 
pháp cắt đôi phôi (bwinning) tạo ra cặp song sinh. Nhưng ông 
Gerald Schatten, viện phó viện này cho biết, khi dòng kỹ 
thuật chuyển đơn nhân (đưa tế bào thay nhân của trứng đã 
tách nhân), đến nay thì hoàn toàn thất bại. 


Có một đòng tư tưởng hình thành sau Dolly là giáo phái 
Raelians cho rằng, loài người được các nhà có quyền lực siêu 
nhiên ngoài trái đất tạo ra, Vì thế, họ quyết tâm tiến hành 
nhân bản vô tính trên người. Ông Claud Vorilon, trưởng giáo 
phái, ngày 7-8-2001 tuyên bố, muốn đưa hậu duệ vô tính nhà 
độc tài phát xít Aldolf Hitler ra tòa vì tội ác của y. Người ủng 


139 


hộ nhiệt tình ý định trên là cô sinh viên Marina Boisselier, 
22 tuổi, con gái nữ tiến sĩ hóa học Brigitte Boisselier - Giám 
đốc Công ty Nhân bản Clon-Aid, West Virginia, Mỹ nhận 
nhiệm vụ mang nặng đề đau này. 


4. Thử thách đầy thách thức 


Đã có một bào thai trai 8 tháng tuổi, khoẻ mạnh, nặng 
2,5 - 2,7kg ! 


Đó là tuyên bố của bác sĩ Severino Ántinori trong cuộc 
họp báo ngày 26 - 11 - 2002, tại Rome thủ đô Ý. 


Hải đầu tháng 4 - 2002, nhân dự hội nghị Tương lai của 
biến đổi gen và những chương trình nhân bản vô tính người 
trên thế giới, tại trung tâm Zayed, Abu Dhabi - thủ đô các 
tiểu Vương quốc Á Rập Thống nhất (UAF), ông cũng tiết lộ, 
người vinh dự được ông nói tới là một phụ nữ Á Rập giàu có. 
Bào thai được nhân bản từ tế bào trưởng thành của một nhân 
vật VIP Á Rập, đã được 8 tuần tuổi. Sự nghỉ ngờ đã xây ra, 
nhưng bác sĩ S.Antinori khẳng định trên nhật báo Ì! Tempo, 
Ý, bào thai là có thật !?) Bác sĩ Severino Antinori là ai? 


Bác sĩ S. Antinori. 


140 


Ông là người Ý, Giám đốc Khoa vô sinh Trung tâm Quốc 
tế Nghiên cứu Sinh lý bệnh học về Sinh sản ở Rome. Ông nổi 
tiếng với thành công thụ thai giúp một bà người Ý vào tuổi 
63 đã mãn kinh sinh mật cậu con trai kháu khinh năm 1994 
và sau đó, một bà 59 xuân thì người Anh, không chồng, sinh 
đôi hoàn chỉnh. 


Ông là người rất mạnh bạo và kiên quyết theo hướng sinh 
sản vô tính, chuyển ADN từ nhân một tế bào sống vào noãn 
người nhằm tạo ra một phôi thai có thể cấy vào tử cung người 
nhận. Severino tuyên bố : “Nhân bản con người là chuyện có 
quyết tâm làm hay không và chúng tôi đã quyết tâm làm”. 
“Chúng tôi sẽ không tạo ra quái vật, bởi vì chúng tôi đã nắm 
được kỹ thuật nhân bản an toàn”, 


Vấn để vẫn còn ớở phía trước. Bác sĩ S.Antinori có làm 
được hay không, hãy đợi! 


Theo tiến sĩ Harry Grifñn, viện Roslin, nói về bác sĩ 
8.Antinori : “.có hiểu biết không nhiều về môn sinh vật học 
phân tử của sinh sản”. Đặc biệt với khách hàng của ông- 
những người tình nguyện, không được nghe về sự thật thành 
công 1-6% ở thai, chỉ mới trên loài vật. Nhưng khi mang 
thai, đễ đàng sấy thai, chết sinh. Ở tỉ lệ sinh ra sống sót, 
như chịu một bản án tử hình mà cái chết luôn dày vò bởi đầy 
rẫy bệnh tật biểm nghèo, dị dạng . 


5. Số phận của động vật nhân bản vô tính 
Trước hết nói đến cừu Dolly. 


s Già trước tuổi! Do những tế bào “mẹ” sớm bước vào giai 
đoan lão hóa. Nhiễm sắc thể ở các giai đọan cuối ngắn lại. 


141 


©Ồ Đau khớp. Do sao chép ADN có nhiều lệch lạc, một số 
gen bị biến đổi. Ty thể trong tế bào chất của tế bào soma là 
bào quan có hệ di truyền riêng. Tế bào già, ty thể và bộ gen 
của nó thay đổi.. sẽ gây ra bệnh tật của tuổi già làm giảm 
tuổi thọ. 
Còn khiếm khuyết ở các động vật khác? 


Sự sao chép của đòng vô tính chỉ cho một loại đặc tính 
sinh học tạo ra. Nó mất đi tính đa dạng. 

Sự can thiệp vào các gen gây đảo lộn quá trình phát triển 
phôi, dẫn tới tỉ lệ dị tật cao (30%) so với sinh sản tự nhiên ở 
người là 1-1,5%. Nhà khoa học Rudolf Jaenisch cùng cộng sự 
nghiên cứu 10.000 gen trên nhau chuột nhân bản vô tính 
thấy có 4% gen bất thường, Ông nhận định “hậu quả bất 
thường ở gen cho thấy hiện tượng chết yểu, viêm phối, đau 
gan và béo phì ở chuật”. 

Với mẹ mang thai, một khả năng thai nhĩ an toàn cho mẹ 
là rất thấp mà sau đó hậu họa do mang thai loại này gây 
bệnh tật khó lường. 


Và cuối cùng là, đạt thành công trong nhân bản vô tính 
không phải dễ dàng. 


6. Hướng mới, nhân bản điều trị 
a. Nguyên lý tiến hành 


e Lấy tế bào từ người muốn nhân bản, đưa rnột gen vào tế 
bào đó để làm biến đổi bệ gen (génome). 


« Lấy noãn từ người cho rồi tách bỏ nhân. 


se Trộn lẫn bào tương và các quan bào của hai tế bào bằng 


142 


kỹ thuật shock điện. Nhân của tế bào trưởng thành, thành 
nhân tế bào toàn năng. 


e Phôi nhân bản hình thành phôi tới giai đọan phôi bào. 


Lúc này có hai hướng: Nếu cấy phôi vào tử cung sẽ phát 
triển thành thai nhì ra đời theo dòng sinh sản vô tính. Còn 
lấy ít tế bào trong phôi bàơ cấy vào các tế bào gốc, các tế bào 
này trở thành tế bào chuyên biệt như mô hoặc tạng như gan, 
thần kinh, da..Ví dụ, lấy nhân của tế bào đã biệt hóa (tế bào 
gan) cấy vào tế bào trứng đã lấy nhân đi, nuôi cho phôi này 
phát triển (tế bào gan), đùng vào kỹ thuật ghép gan. 

Ở Pháp, tại bệnh viện Bichat Paris, Philippe Menasché 
và cộng sự đã thành công tiêm tế bào gốc lấy từ cơ cẳng chân 
vào cơ tím bị nhồi máu của chính bệnh nhân. Tế bào gốc 
không biến thành tế bào cơ tim nhưng giúp cho mô tỉm xây 
dựng lại và hoạt động bình thường. 


b.. Phôi người được hình thành uà khỏủ răng? 


Ngày 25 — 11 - 2001, tại Công ty Công nghệ Sinh học 
Advanced Cell Technology lInc (ACT) ở Worceter, 
Massachusette, Mỹ đã thành công việc nhân bản phôi người. 
Họ dùng kỹ thuật tương tự như kỹ thuật sinh sản vô tính tạo 
ra cừu Dolly. ACT chuyển nhân chứa ADN lấy từ tế bào da 
đưa vào tế bào trứng đã tách nhân. Khi tế bào bắt đâu nhân 
đôi, nó được giữ lại như những tế bào sinh sản, chứ không 
đem cấy vào tử cung. 


Giám đốc điều hành, tiến sĩ Michael West thông báo trên: 
đài truyền hình NBC, Công ty ông chỉ định tạo ra tế bào gốc 
giúp chữa trị các bệnh nan y như tiểu đường, mg thư, 


143 


Parkinson, Alzheimar.. chứ không có ý định tạo ra một con 
TIEƯỜI. : 


Tiên sĩ M. West thông báo trên kênh NBC. 
7. Dư luận 


Hội nghị của Viện Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) tại 
Washington, ngày 7 ~ 8 - 2001, đã có mặt của Bác sĩ 
S,Antinori đến từ Rome, giáo sư Panos Zaws chuyên gia Khoa 
nam học ở Lexington Kentucky Mỹ đến với tư cách đẳng sự 
của S.Antinori và nữ tiến sĩ Hóa sinh học Briglitte Boisselier 
đại điện giáo phái Raehans đến từ West Virginia. Ngay từ 
hội nghị này, họ thông báo quyết tám nhân bản vô tính trên 
người và đưa ra những lý lẽ nhân đạo, phục vụ nhu cầu hiếm 
muộn, việc trị liệu quyên của mỗi cá nhân .. Họ đảm báo việc 
theo đõi để phôi phát triển bình thường trước khi đưa vào tử 
cung... : 


Nhưng ai đám chắc được rằng đị tật chỉ xảy ra 4% và ở 
người trên 40 tuổi là 6% như bác sĩ S.Antinori tuyên bố? 


144 


Nếu như những con người được sinh ra bằng tác động kỹ 
thuật sinh sản vô tính mang đây dị tật và bệnh hoạn sống 
vật vờ thoi thóp.. thì thế giới sẽ như thế nào? 


Còn người dân, có đến 80% người được hỏi phản đối vì 
trái với đạo đức. Tới 84% người Mỹ được hỏi phản đối với mọi 
hình thức nhân bản. Nhưng để phục vụ điều trị thì có 43% 
ủng hộ. Riêng ở Đức, Quốc hội đã thông qua (30-1-2002) cho 
phép nhập khẩu tế bào mầm từ phôi thai người cho mục đích 
nghiên cứu y học, nhưng luật cấm các hình thức tạo ra phôi 
người vẫn tấn tại. 


Người ta có quyền nghí ngờ ông S.Antinori về khả năng 
và những gì ông tuyên bố về sinh sản vô tính thành công, vì 
còn quá sớm. Ngay cả bào thai 8 tuần kia lẽ ra phải sinh vào 
tháng 11-2002 rồi (!?) Vậy là người ta moi ra cả những điều 
âng đã làm như ra giá 1400USD cho một ca sinh sản chỉ cần 
tốn 60 USD. Người bạn đông sự, giáo sư Panos Zaws cũng 
phải cắt đứt liên lạc với ông và tuyên bố trên tờ Sunday 
Herald của Scotland rằng, kbông tin lời tuyên hố của bác sĩ 
S.Antinori là có thật. 


Chính phủ Ý quyết định không cho bác sĩ 8.Antinori hoạt 
động nhân bản vô tính trên đất Ý. Nhưng òng có ý định thực 
hiện mục tiêu này “tại nước cho phép ông làm việc đó” hoặc 
trên tàu biển thuộc hải phận quốc tế. 


145 


MỤC LỤC 


Thời con gái 
Tuổi dậy thì 
linh nguyệt : 
Tránh thai 
Phương pháp quan sát 
Đặt vòng tránh thai 
Tránh thai bằng thuốc 
Đoạn sản 


Bản năng tính dục 
Tính dục nữ 
Bất thường bản năng 


Bệnh đường sinh dục 
Bệnh lây qua đường tình dục 
Viêm nhiễm sinh dục ngoài 
Thương tổn ở cổ tử cung 
Ủng thư cổ tử cung 
Thương tổn ở tử cung 
U nang buồng trứng 
Vú - với thương tổn lành tính ở vú 
Ủng thư vủ 


Vô sinh — hiếm muộn 


Phụ lục 
Nhân bản vô tính 


146 


103 
109 
114 
119 
127 


185 


TUOI DẠY THỊ 
Giới tính - Tránh thai - Bệnh tật 
Bác sĩ TỐ HOäI 


Chịu trách nhiệm xuất bản: LÊ HOÀNG 


Biên tập: ÁNH TUYẾT 
Trình bày bìa: HUỲNH PHI HẢI 
Sửa bản in: HOÀNG MAI 


Đưn u‡ liên doanh: 
DN SÁCH THÀNH NGHĨA TP. HCM 


+ 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 9316289 — 9516211 — 84685596 
Fax: (08) 8437450 
E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn 


CHÍ NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
40 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 7762128 
tax: (04) 8357444 
B-mail: vanphongnxbtreØ@bn.vnn.vn 


† 


In 1000 cuốn, khổ 14,B x 20,5em 

Tại Cty Cổ phần in Bến Tre. 

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 1322/55-CXB 

Do cục xuất bắn cấp ngày: 08/11/2002 và giấy trích ngang 
KHXB số: 78/2003 

In xong và nộp lưu chiều tháng 3 năm 2008 


3 Bay THỊ 
ÍIllIIIIlÍ 
.-, | | lÌ | lÌ 
: 10131056 
¬ TN033 
000 đ/C C5 


NHÀ SẠCH THẤNH NGHÌN THẢ W PITÔ BỖ CHỦ WVTCN 
288B AN DƯƠNG VƯƠNG, Q.5 - ĐT/FAX: 8392516 Giá: 20.00 
Email: thanhnghia ®cinet.vnnews.com la: ¿U. 


